BẢO PHÁP 
CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA SAKYA 
'TREASURES OF THE SAKYA LINEAGE 


KHENPO MIGMAR TSETEN 











Thangka: Courtesy of Sakya Institute, Cambridge. 


Năm vị Sư Tổ của dòng Sakya 
Giữa: Sachen Kunga Nyingpo; Trái (trên): Sonam Tsemo; 
Phải (trên): Dragpa Gyaltsen; Trái (dưới): Sakya Pandita; 
Phải (dưới): Chogyal Phagpa 


Copyright © 2013 

Tibetan Buddhism 
Vietnamese translation by Prajna Upadesa Foundation 
Shambhala Publication granted permission April, 2008 


First Edition - Printed in ỦSA 
Publication for free distribution. 
All rights reserved. No part of this work may be modified without the 
prior written permission of 


Prajna Upadesa Foundation 
P.O.Box2921 Acton, MA 01720 
Email: prajnaupadesafoundation@gmail.com 





Also available 1) on line for free download at: www.prajnaupadesa.net 
2) on-line for printed order at: LULU self publication 
Key in “BAO PHAP CUA GIONG TRUYEN THUA SAKYA 


Cover painting: Courtesy of Sakya Institute, Cambridge 
Design: Trần Uyên Thi & PUF team work 
Website & LULU publication: Kunga Tashi 


DỊCH GIÁ 


Sonam Nyima Lý Bùi 
Trần Uyên Thi 
Linh Diệp 
Hằng Tâm 


Kunga Lhamo Suzan Doan 


Pra†na LIpadesa Foundation 
Ấn tống 2013 


DEDICATION 
We dedicate this work for the long life of His Holiness 
the Sakya Trizin and Khenpo Migmar Tseten. 


May the holy work of His Emminence Chogyen 
Trichen Rinpoche continue to spread for the benefit of 
all sentient beings. 


May all sentient beings attain perfect enlightenment. 


Hồi Hướng 

Kính dâng Chogye Trichen Rinpoche, His Holiness the 
Sakya Trizin, Khenpo Migmar Tseten. Nguyện hồi 
hướng công đức này cho sự giác ngộ của toàn thể chúng 
sinh. 


In every birth, never be parted from the precious Guru, 
never be parted from the Glorious Dharma, 
fully accomplishing the qualities of ground & path. 
May the stage of Vajradhara quickly be obtained. 


MỤC LỤC 


THƯ NGỎ CỦA VĂN PHÒNG ĐỨC DALAILAMA 
7-8 


TỰA 
H.H. Sakwa Trizimn 
Ụ 


LỜI NGỎ 
Khenpo Miemar Tseten 
11 


CẢM TẠ 
Khenpo Miemar Tseten 
15 


Chương I 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 
HE. Chose Trichen 
19 


Chương II 
THẬT TÁNH CỦA TÂM 
HH. Sakua Tri1zin 
49 


Chương II 
NGŨ UẨN 
Achara Lama Mliemar Tseten 
55 


Chương IV 
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN 
HH. Sakua Tri1zin 
63 


Chương V 
ĐẠI CHỨNG ĐẠO CA 
Jetsun Draspa Gụatsen 
81 


THƯ NGỎ CỦA VĂN PHÒNG ĐỨC DALAI 
LAMA 


Chúng tôi rất vui mừng được biết Hội Prajna Upadesa 
Foundation (PraJjnaparamita Foundation) đã được thành 
lập hòng mang lại các phương tiện để cho các Phật tử, 
nhất là Phật tử theo truyền thống Kim Cang thừa, tu học 
và hành trì. Điều đáng tán thán là Hội sẽ tiến hành công 
việc dịch thuật các tác phẩm Phật giáo cổ điển sang Việt 
ngữ dưới sự giám hộ của các học giả trong truyền thống 


Phật giáo Việt Nam và Tây Tạng. 


Một trong những điểm quan trọng mà Đức Đạt Lai Lạt 
Ma luôn kêu gọi các cộng đồng Phật giáo, đó là Phật tử 
nên nỗ lực nghiêm túc học hỏi triết học Phật giáo, vốn là 
một truyền thống cao quý. Ngài tin rằng các hành giả sẽ 
có được lòng quy ngưỡng và tín tâm nhờ sự thấu hiểu 
[giáo lý] Đạo Phật chứ không phải chỉ nhờ hành trì mà 
thôi. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đánh giá cao tôn chỉ và mục đích 
của quý Hội Prajnaupadesa Foundation (PUE) trong 
việc mang lại lợi lạc cho cộng đồng tâm linh, và Ngài 


gửi đến quý Hội lời cầu nguyện và chúc lành. 


Chhime R. Chhoekyapa, 
Thư Ký Văn Phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma. 
Ngày 06 tháng 11 năm 2009 


Dharamsala, Himachal Pradesh - India 


Jà te 


OFFICE OF HIS HOLINESS THE DALAI LAMA 





MESSAGE 


'We are pleased to knaow that the Prajnapatamita Foundation ís beìng 
established to provide facilities to Buddhists, specifically of the 
Vairayana tradition, for their study and practice. It is 3Ìso 
commendable that the Foundation will engage in the translation of 
classical Buddhist texts into Vietnamese under the supervision of 
scholars from the Vietnamese and Tibetan Buddhist traditions. 


One of the important appeals that His Holiness always makes to the 
Buddhist community is that they should make serious efforts in the 
noble tradition of the learning of the Buddhist philosophy. He 
believes that it is through an in-depth understanding of Buddhism, 
rather than mmere practice, that practitioners should find devotion. 


His Holiness the Dalai Lama appreciates the mission of the 


Prajnaparamita Foundation to benefit the spirittal eomrnunity and 
sends his prayers and good w1$hes. 


S 
@Z=` 
Chhime R. Chhoekyapa 


Secretary to 
His Holiness the Dalai Lama 


6 November 2009 


Thekchen Choeling, Micleod Ganj 176219, Dharamsnìs, Fiìmachal Prmdesh, Indis. 


TỰA 


H.H. Sakwa Triz1n 


Lời của các bậc Thầy như suối nước giải khát, như thuốc 
chữa bệnh, như ngôi sao đưa lối. Giáo Pháp gieo hạt 
thiện. Hiểu và suy ngẫm về Giáo Pháp giúp cho cây 
mọc. Tuy thế, chỉ bằng cách đem cốt tuỷ của Giáo Pháp 
vào trong đời sống hằng ngày mà rất nhiều hành giả đã 


có thể hái lấy những quả Giác Ngộ thơm ngon. 


Tôi rất lấy làm hoan hỷ được giới thiệu tuyển tập gồm 
những bài giảng ngắn của các bậc Thầy dòng Sakya. Xin 
chân thành cảm ơn nỗ lực của Lama Migmar Tseten 
trong việc đem Giáo Pháp đến cho đại chúng qua tuyển 
tập này. 


Tôi tin chắc rằng nội dung trong sách sẽ mang lợi ích 
cho rất nhiều người trên đường đi tìm chân lý thâm 


điệu. 


Xin cầu chúc cho những nỗ lực xiển dương Giáo Pháp 
thù thắng của Đấng Giác Ngộ được thành công. Nguyện 
xin công đức này đưa tất cả chúng sanh đến giải thoát. 


H.H. 5akya Trizin 
Tháng Tư, 2007 


10 


LỜI NGỎ 


Khenpo Migmmar Tseten 


Tu viện Sakya ở Tây Tạng là một trong những cơ sở tâm 
linh hoạt động liên tục lâu đời nhất trong bốn dòng 
truyền thừa Phật giáo Tây Tạng (Sakya, Nyingma, 
Gelug, Kagyu). Được thành lập bởi Ngài Khon Konchog 
Gyalpo vào cuối thế kỷ mười một, đây là nơi mà dịch 
giả nổi tiếng Drogmi Lotsawa đã mang giáo lý từ Ấn Độ 
sang giảng dạy tại Tây Tạng. Những giáo lý này sau đó 
được năm vị Tổ sáng lập dòng Sakya hệ thống hóa. 


Năm vị Sư Tổ được gọi là “Jetsun Gongma Nga”! 
1) 5achen Kunga Nyingpo (1092-1158) 
2) Lobpon Sonam Tsemo (1142-1182) 
3) Jetsun Dakpa Gyaltsen (1174-1216) 
4) Sakya Pandita (1182-1251) 
5) Chogyal Phakpa (1235-1280). 


Phái Sakya từ lâu đã được biết đến qua đường hướng 
“trung dung” trong sự nghiên cứu và thực hành, không 
bao giờ quá nghiêng về một khía cạnh. Một đặc điểm 
khác của phái Sakya là quyết tâm bảo tồn kinh điển Ấn 
Độ và truyền thống Mật điển càng vẹn toàn càng tốt. 





! Xin vào trang www.sakya.net để xem thêm chỉ tiết. 


II 


Giáo lý chính của phái Sakya — đạo (con đường) và quả 
vị (Lamdre) — đặt trên nền tảng của sự thực hành thiền 
định hướng về bổn tôn Hevajra và quan niệm rằng ta bà 
và niết bàn là bất khả phân. 


Tuyển tập này bao gôm nhiều chủ đề Phật giáo phong 
phú của ba thừa (/aø2), và đại diện cho phương pháp 
diễn bày giáo lý của phái Sakya. 


Cho đến ngày nay, dòng Sakya tiếp tục ảnh hưởng đến 
ba dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng Nyingma, 
Gelug, và Kagyu. 


Các chương ïn trong sách này đã được trích ra từ bản 
tiếng Anh theo lời yêu câu của Khenpo Migmar để giới 
thiệu sơ lược về dòng truyền thừa Sakya đến cộng đồng 
Việt Nam. 


Bản Việt ngữ được sự cộng tác của các dịch giả: Lý Bùi, 
Trân Uyên Thị, Hằng Tâm, Linh Diệp, Kunga Lhamo 
(Suzan Doan), và đã được nhà xuất bản Shambhala ban 
giấy phép năm 2009. 


Tuyển tập trong bản tiếng Anh gôm 25 chương giảng 
giáo lý của các Đại Sư: Jetsun Dragpa Gyaltsen, 5akya 
Pandita, Chogyal Phagpa, Ngorchen Kunga Zangpo, 
Pháp Vương 


12 


His Holiness Sakya Trizin, Giáo Chủ His Eminence 
Chogye Trichen, Khenpo Appey, và Khenpo Migmar 
Tseten và bài Chứng Đạo Ca của Jetsun Dragpa Gyatsen 


Bài của Pháp Vương Sakya Trizin và cố Giáo Chủ 
Chogye Trichen được biên soạn từ những buổi giảng 
Pháp. Bài của Khenpo Appey giảng từ giáo lý của Ngài 
Sakya Pandita, trích trong quyển Sáng Tỏ Mục Đích Đức 
Phật Dạy - Clarfing the Intenis oƒ the Buddha. Đài của 
Lama Migmar Tseten giảng theo giáo lý A Tỳ Đàm Câu 
Xá luận (Abhidlharmakosa) của Ngài Thế Thân 
(Vasubhandu). 


Khenpo Migmar Tseten 


Kunga Lhamo chuyển ngữ 


13 


14 


CÁM TẠ 


Khenpo Migmmar Tseten 


Trước tiên, với lòng tôn kính sâu xa, xin cảm ơn sự 
hướng dẫn sáng suốt của Pháp Vương Sakya Trizin và 
Giáo Chủ Ludhing Khenchen Rinpoche, cảm ơn Khenpo 
Appey Rinpoche và Geshe Tashi Namgyal đã làm sáng 
tỏ một cách sắc bén những điểm trọng yếu trong tuyển 


tập này. 


Kế đến, xin tỏ lòng biết ơn các vị Thầy ở Học Viện Tây 
Tạng tại Varanasi, Ấn Độ, đã trao truyền kiến thức Triết 
học Phật giáo cho tôi Ngài Gen Thupten Tsering 
(Gaden), Gen Yeshe Thapkhe (Drepung Loseling), Gen 
Tsultrim Gyatso (Drepung Gomang) và Gen jampa 
Dhonyo (Sera), cũng như Ngài Sakya Khenpo Tashi 
Sangpo và 5akya Tritso Khenpo. 


Tôi biết ơn sự hợp tác hỗ trợ của Học viện Tây Tạng và 
Samdhong Rinpoche (cựu Thủ tướng của chính phủ Tây 
Tạng lưu vong), người đã gây cảm hứng cho tôi trong 
việc hiến mình cho văn hoá Tây Tạng bằng cách bảo tôn 
truyền thống của một trường phái Phật giáo Tây Tạng 
đặc thù. 


Tôi cũng xin cảm ơn Shabdrung Rinchen Paljor 
Rinpoche, Thartse Rinpoche, Dzongsar Kyentse, Traleg 


l5 


Khyabgon, Tulku Thondup, Khenpo Gvyatso, Lama 
Pema Wangdak, Lama Kalsang, Lama Jamyang Legshe, 
Giáo Sư Tashi Shering và Yeshe Jamyang Tsultrim đã 
khuyến khích và hỗ trợ tôi. 


Vô cùng biết ơn Kunga Namdrol và Ani Jamyang về sự 
tận tuy trong quá trình soạn thảo sách này. 


Sách này đã không thể chào đời nếu không có sự gợi ý 
lúc ban đầu của Sam Bercholz, Hazel Bercholz, Sara 
Bercholz, Emily Bower, Ben Gleason, và Nhà Xuất Bản 
Shambala. 


Xin chân thành cảm ơn Jim Wilton về sự hướng dẫn 
pháp lý và Tom Hlas đã điều hành website 
lamamigmar.net; sự hỗ trợ của các đồng nghiệp 
Raymond A. Kahng, Tiến 5ĩ Bernard Steinberg, Greg 
Epstein ở Đại Học Harvard. 


Xin gửi lòng biết ơn chân thành đến Schaffer 
Foundation đã hỗ trợ việc phiên dịch và xuất bản. Xin 
chân thành cảm ơn sự tận tuy cộng tác của Lý Bùi, Trần 
Uyên Thị, Linh Diệp, Hằng Tâm, Kunga Lhamo, Kunga 
Tashi mang giới thiệu sơ lược về dòng truyền thừa 
Sakya đến cộng đồng Việt Nam. 


Với lòng quy ngưỡng sâu xa, xin hồi hướng quyển sách 
này để tưởng nhớ cố Giáo Chủ Chogye Trichen 


l6 


Rinpoche và Khenpo Rinchen, những vị Thầy đã giúp 
tôi nối kết với dòng truyền thừa Sakya uyên thâm. 


Cuối cùng, xin nguyện hồi hướng sách này đến sự 
trường thọ của Pháp Vương Dalai Lama Thứ Mười Bốn. 


Khenpo Migmar Tseten 


Kunga Lhamo chuyển ngữ 


17 


18 


I 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


H.E. Chosue Trichen 


Kiếp trong Đạo Phật 


Để hiểu được Đạo Phật và hiểu được làm thế nào một 
bậc toàn giác hiển hiện trong thế giới này, ta cần phải 
hiểu khái niệm kiế? trong Đạo Phật. Một kiếˆ?, tức kalpa 
trong Phạn ngữ, là một (thời đại hay chu kỳ của đời sống. 
Trong một kiếp, một hoàn cảnh (môi trường) vật lý của 
những “nguyên tố bên ngoài” được kết thành, và chúng 
sinh, như chúng ta, sống trong môi trường ấy. Một kiếp 
được chia thành ba giai đoạn: trước hết, là giai đoạn 
thành, hay sáng thế, sau đó là giai đoạn frụ; cuối cùng là 
giai đoạn mà vũ trụ và chúng sinh sống trong vũ trụ ấy 
hoàn toàn Joại điệt. Trong một kiếp mà có một bậc giác 
ngộ xuất hiện, thì kiếp đó được gọi là kiế? sáns, hay là 
kiếp mau mắn (hiền kiếp). May mắn, là vì bậc giác ngộ 
đến cuộc đời này để ban cho tất cả chúng sinh ánh sáng 
của trí tuệ tâm linh. Ngược lại, 

có những kiế? tối, trong đó không có bậc giác ngộ nào 
đến. Người ta nói rằng có nhiều kiếp tối hơn là kiếp 


sáng. 


19 


Hiền Kiếp 

Chu kỳ mà ta hiện đang sống là một chu kỳ rất đặc biệt, 
gọi là “hiền kiếp.” Ở vào buổi bình minh của thời đại 
này xuất hiện một Chakravartin, là một vị chúa tể của 
vũ trụ, có quyền năng rất lớn, có tên là Arenemi. Là 
người cai trị giai đoạn khởi thuỷ của thời đại này, vua 
Arenemi được hưởng một triều đại thịnh vượng, an 
hòa, và cát tường, không những nơi cõi thiên mà còn 
nơi cõi người. Mặc dầu trên nguyên tắc, vua Arenemi 
không được phép có nhiều hoàng hậu, nhưng là một 
người cai quản vũ trụ, ông có hàng ngàn hoàng hậu. 
Được biết các bà hoàng hậu này đã sinh cho nhà vua 
một ngàn hoàng tử. Với công đức bao la như thế, vua 
chỉ cần vẫy tay một cái là một trong những bà hoàng 
hậu này sẽ sanh cho ông một người con. Vua Arenemi 
nói rằng ông mong muốn tất cả các con của ông đều 


được thay phiên nhau trị vì vương quốc. 


Trong khoảng thời gian đó, có một vị Phật tên là 
Mahavairochana, vị Phật lịch sử của thời kỳ đó, cũng 
như Đức Phật lịch sử của thời đại chúng ta là Thích Ca 
Mâu Ni (Shakyamumi) vậy. Những vị Phật toàn giác này 
có mười hai công hạnh to lớn của một bậc giác ngộ. Nhà 
vua đến gặp Phật Mahavairochana và hỏi rằng: tôi có 
đến một ngàn đứa con, làm cách nào mỗi người con đều 
được trị vì vương quốc và hưởng một triều đại xứng 
đáng và có ý nghĩa? Ông thỉnh câu Đức Phật 
Mahavairochana cho phép các hoàng tử được phụng sự 
Ngài để các hoàng tử tích tụ được nhiều công đức hơn. 
Đức Phật chấp nhận lời thỉnh câu của vua và 


20 


thâu nhận các hoàng tử làm đệ tử. Nhà vua hết sức 
mong ước các hoàng tử có được những phẩm hạnh của 
một vị Phật. Ông hỏi Đức Phật: “Đến bao giờ các con tôi 
mới có thể thành Phật như Ngài?“ Đức Phật trấn an ông 
rằng là đệ tử của Phật, các con của ông sẽ có ngày thành 
Phật. 


Trải qua các kiếp, sau một thời đại sáng thì có một thời 
đại tối. Thời đại mà chúng ta đang sống là một thời đại 
cực kỳ cát tường, gọi là Bhadrakalpa?. Chuyện kể rằng ở 
vào thời kỳ đầu của thời đại này, có một bông hoa sen 
ngàn cánh bằng vàng ròng nở ra giữa đại dương vũ trụ. 
Hoa sen kỳ diệu ấy bừng nở với một sức mạnh mãnh 
liệt đến nỗi nó vươn cao đến tận cõi thiên, khiến chư 
thiên phải thốt lên: “Thật là tuyệt diệu biết bao được 
thấy ngàn cánh sen vàng nở! Đây thực là một điềm cát 
tường, báo hiệu sự xuất hiện của một ngàn vị Phật trong 
kiếp này.“ Ngàn cánh sen nở báo hiệu sự ra đời của một 
ngàn vị hoàng tử mà sau này sẽ thành Phật. Các vị Phật 
trước đó đều hoan hỷ với lời tiên đoán của Phật 
Mahavairochana. 


[Kế đến] vua Arenemi hỏi Phật rằng các hoàng tử sẽ 
được giác ngộ theo thứ tự như thế nào. Phật cho viết tên 
các vị hoàng tử vào những miếng vải và bỏ vào trong 
một cái bình, tên của người nào được bốc thăm trước sẽ 
thành Phật trước. Người đầu tiên được bốc trúng và trở 





2? Còn gọi là Ba đà kiếp, tức hiền kiếp hay thiện kiếp [ND]. 


21 


thành vị Phật đầu tiên của hiền kiếp là Phật 
Krakucchanda, người thứ hai 

là Phật Kanakamuni, người thứ ba là Phật Kashyapa, và 
người thứ tư chính là vị Phật hiện kiếp của chúng ta: 
Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni). Do đó Shakyamuni 
được biết đến như là vị Phật Đại Giải Thoát Thứ Tư. Vị 
thứ năm là vị 

Phật tương lai của chúng ta: Đức Phật Di-lặc (Maitreya). 
Người thứ sáu là Phật Simhanada. Cứ như vậy, cho đến 
vị Phật thứ một ngàn. Phật Mahavairochana còn tiên tri 
rằng vị hoàng tử cuối cùng được chọn, tức là vị Phật 
cuối cùng của hiền kiếp này, sẽ là một vị Phật giác ngộ 
phi thường. Ngài sẽ có tất cả sự giác ngộ, phẩm tính, và 
công hạnh của tất cả các vị Phật trước đó hợp lại. Kỷ 
nguyên hiện nay của chúng ta là của vị Phật thứ tư, 


Shakyamunl. 


Sự xuất hiện của vị Phật trong hiện kiếp 

Trước khi Phật Shakyamuni xuống thế giới [ta bà] của 
chúng ta, Ngài trị vì cõi của chư thiên, có tên là Tushita. 
Bất cứ ai trị vì cõi này cũng có tên là Svetakirti, nên khi 
đó Ngài có tên là Svetakirti. Trên cõi chư thiên, 
Svetakirt nhận được rất nhiều thỉnh cầu, từ chư thiên 
cũng như từ chúng sinh ở cõi ta bà, khẩn xin Ngài đến 
thế giới của chúng ta và biểu hiện mười hai công hạnh 
của một bậc giác ngộ tối thượng. Đáp ứng thời thỉnh câu 
này, Đức Shakyamuni quán chiếu kỹ lưỡng năm hoàn 
cảnh và tình huống của sự tái sinh của Ngài, trong đó 
có: nơi và ngày tháng mà Ngài sẽ chào đời, Ngài sẽ là 


con của ai, v.v... Từ sự quán tưởng này, Ngài quyết 


22 


định sẽ sinh ra là một Thái Tử, con của vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana) và hoàng hậu Ma Da (Mayadevi) trong 
vương quốc Kapilavastu. Di tích của vương quốc này 
hiện nay vẫn còn, ở phía Nam Nepal, gần biên giới Ấn 
Độ. 


Vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) 

Thời cổ xưa ấy, ở miền Đông vương quốc Kapilavastu 
có một vương quốc nhỏ, thủ đô là Devadaha. Hai vương 
quốc sống chung với nhau một cách hòa thuận và thịnh 
vượng, người nước này với người nước kia thường 
được gả cưới 

cho nhau. Hoàng hậu của vương quốc, sau này là bà 
ngoại của Shakyamuni, có tên là Lumbini. Khi còn ở 
Devadaha, bà thường lui tới một khu vườn rất xinh đẹp 
của một gia đình giàu có gần đó. Vì thường đến đó 
luôn, bà ước mong có một khu vườn như thế. Đức vua, 
chồng bà, nói: “Mặc dầu là chúa tể của vương quốc này, 
ta không thể lấy vườn tược của người khác về cho nàng 
được. Tuy vậy, nếu nàng muốn, ta sẽ xây cho nàng một 
khu vườn tương tự.” Thế là nhà vua xây một vườn 
thượng uyển thật độc đáo và lộng lẫy ở miền quê ngay 
biên giới của hai nước. Nhà vua lấy tên của hoàng hậu 
đặt cho khu vườn, và đó là khu vườn mà ta biết đến 


dưới tên “Lumbini” ngày nay. 
y nay 


Hoàng hậu Lumbini sanh ra hai công chúa xinh đẹp. 
Theo thông lệ, bà tham vấn các nhà chiêm tinh và tiên 
tri về tương lai của các cô công chúa. Các nhà tiên tri 


tiên đoán răng hai cô công chúa đều có phước phần 


29 


hoặc sẽ cưới một người trị vì đầy quyền lực, hoặc sẽ trở 
thành mẹ của một vĩ nhân, và người này sẽ trở thành 
một bậc giác ngộ tối thượng. Vì những lời tiên đoán 
này, Suprabuddha, vua của nước Devadaha, mong 
muốn thông gia với vua của Kapilavastu, một vị vua 
nổi tiếng và khả tín, và vua Kapilavastu cũng có mong 
ước tương tự. Vì vậy, cô công chúa lớn, tên là Mayadevi, 
được đem gả cho Shuddodhana, Thái Tử của 
Kapilavastu. Đám cưới được tổ chức long trọng và linh 
đình. 


Sự đản sinh của Đức Phật Shakyamuni 

Đây là lúc vị Phật tương lai Shakyamuni đến thế giới 
này. Chuyện kể rằng hoàng hậu Mayadevi thụ thai 
trong một đêm rằm tháng sáu âm lịch năm Ất Mùi. 
Truyền thuyết về 

sự đản sinh của Đức Phật kể rằng từ khi còn trong bụng 
mẹ, Ngài đã được các vị thần và chư thiên thuộc cõi trời 
săn sóc và bảo vệ. Đến ngày thứ bảy tháng tư âm lịch 
năm sau, năm Canh Thân, Ngài chào đời. Thường, 
người ta có mang trong chín tháng, nhưng theo kinh 
điển thì hoàng hậu Mayadevi đã thai nghén trong mười 
tháng. 


Trong khi mang thai, hoàng hậu xa lánh những sinh 
hoạt lễ lạc của cung đình. Song, đến gần ngày sanh, bà 
muốn trú ẩn ở một nơi yên tĩnh. Khi được hỏi bà thích ở 
đâu, hoàng hậu cho biết bà muốn nghỉ ngơi ở khu vườn 
của mẹ bà, vườn Lumbini. Trong lúc đang tản bộ trong 


24 


rừng thì bà chuyển bụng. Hoàng hậu vừa đưa tay ra níu 
lấy một cành cây Vô ưu (Plaksha) thì Đức Phật đã sinh 
ra một cách phi thường từ cánh tay phải của bà, dưới 
dạng ánh sáng vàng lung linh lấp lánh. Như vậy, Đức 
Phật đã ra đời không bằng cách thông thường, mà đó là 


một sự kiện thần điệu. 


Sau khi rời bụng mẹ, Đức Phật đi bảy bước theo bốn 
hướng và nói ra những lời thật sâu sắc. Trong tiếng Tây 
Tạng, những lời này là những lối chơi chữ ám chỉ các 
hướng đông, nam, tây, và bắc. Bước vài bước về hướng 
đông, Ngài nói: “Từ đây ta đến cõi Niết Bàn, đạt được 
giác ngộ.” Trong tiếng Tây Tạng, đône cũng có nghĩa là 
“đến.” Đi về hướng nam, Ngài nói: “Ta sẽ hòa hợp với 
sự hiểu biết của thế gian.” Đi về hướng tây, hướng mặt 
trời lặn, Ngài nói: “Đây là nơi sinh ra cuối cùng của ta.” 
Và đi bảy bước về hướng bắc, Ngài nói: “Ta đã thanh 
lọc tất cả hạnh nghiệp trong cõi ta bà.” Từ hướng bắc 
trong tiếng Tây Tạng cũng có nghĩa là “thanh lọc.” Theo 
tự nhiên, không một đứa trẻ bình thường nào mới sinh 
ra đã biết đi và nói những lời hùng biện với 

thái độ uy nghiêm như vậy. Vậy mà ngay khi vừa lọt 
lòng mẹ, Đức Phật đã đi về bốn hướng, tuyên bố cho thế 
gian biết sự đản sinh của Ngài một cách oai vệ: “Thiên 
thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.” Đứa bé chính là Thái 
Tử Tất-đạt-đa (Siddhartha), được nuôi dưỡng và dạy dỗ 
với hy vọng to lớn là cậu sẽ trở thành vị lãnh đạo của 
dòng họ Thích-ca (Shakya). 


2 


Sự phát triển tâm linh của Đức Phật 
Lập gia đình 


Khi Thái Tử đến tuổi kết hôn, có hai công chúa xinh đẹp 
được đề cử làm hoàng hậu tương lai, đó là Yasodhara 
và Gopaka. Hai cô công chúa đều xuất thân từ những 
gia đình giàu có và rất được kính trọng. Nhiều vị hoàng 
tử ở các nước lân cận háo hức muốn ngỏ lời cầu hôn với 
hai nàng. Do đó đã có một cuộc thi tài. Mỗi thí sinh phải 
trổ tài năng và tài thể thao mới có thể tranh được hai cô 
dâu đáng giá như thế. Thái Tử Siddhartha đã đánh bại 
các đối thủ và được cưới cả hai cô công chúa làm hoàng 
hậu. Điều này cũng có nghĩa là chàng đã được chuẩn bị 
để nắm quyền như vua cha. Cưới xong, chàng trị vương 
quốc Shakya với vai trò của một Thái Tử. 


Một ngày nọ, Thái Tử rời cung điện lần đầu tiên vào 
thành phố Kapilavastu. Trong chuyến đi này, chàng 
chứng kiến tận mắt bốn sự kiện đã vĩnh viễn thay đổi 
cuộc đời chàng. Những sự kiện này đã đưa Thái Tử đối 
mặt lân đầu tiên với khổ đau của con người. Từ nhỏ đến 
lớn, chàng luôn được vua cha che chắn bảo bọc cẩn 
thận. Lần đầu tiên chứng kiến những cảnh ấy, Thái Tử 
hiểu ngay rằng tất cả chúng sinh 

đều không thể thoát khỏi những khổ đau tất yếu của 
sinh lão bệnh tử. Khi đã hiểu được những điều này một 
cách trọn vẹn, Thái Tử tự hỏi làm sao người ta có thể cứ 
thản nhiên và giả ngơ như thể thế giới này không có vấn 


đề gì cả và những khổ đau này không tôn tại. Kinh 


26 


nghiệm này lập tức khiến Siddhartha có một ý định từ 
bỏ mãnh liệt, và buộc chàng nhận ra bản chất phù 
phiếm của thế gian. Tất cả những gì chàng đã làm trong 
đời sẽ trở thành vô nghĩa, vì ai rồi cũng sẽ phải trải qua 
những đớn đau như vậy và rồi sẽ chết, và những kinh 
nghiệm về cuộc đời này sẽ phai nhạt đi như trong một 
giấc mơ. Nhận ra được điều này, Thái Tử quyết định từ 
bỏ cung điện, lang thang đi tìm chân lý. Chàng muốn 
tìm một ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình. 


Rời bỏ cung điện 


Thái Tử có một người tùy tùng trung thành tên là 
Chanda và một con ngựa cừ khôi tên là Kanthaka. Thái 
Tử cho gọi người tùy tùng đến và ra lệnh cho ông ta 
chuẩn bị ngựa. Từ biệt vợ con trong lúc họ đang ngủ 
say, Thái Tử rời khỏi cung điện trong đêm tối, không hề 
để lộ cho nô bộc biết. 

Thái Tử bảo người tùy tùng nắm lấy đuôi con ngựa. 
Ngựa phóng qua bức tường của cung điện một cách 
thần diệu rồi đi vào thành phố. Chuyện kể rằng bốn vị 
hộ pháp của bốn phương hướng đã giúp Thái Tử bằng 
cách mỗi người nhấc một chân ngựa đưa lên không và 
đưa chàng đến một nơi gọi là tháp Vishuddha, Bảo 
Tháp Đại Thanh Tịnh. Nơi đây Thái Tử đã chính thức 
từ bỏ đời sống tại gia và theo con đường từ bỏ hoàn 
toàn (đoạn diệt). Chàng lấy dao cắt tóc và cởi bỏ y phục 
Thái Tử, một dấu hiệu chứng tỏ rằng chàng đã từ bỏ 
mọi bám chấp vào thế gian này. Chuyện kể rằng các chư 
thiên và chư thần đã dùng thần thông xuất hiện quanh 
Ngài, cúng dường Ngài y áo của một thầy tu hành khất. 


Z7 


Mặc quần áo do chư thiên ban tặng, Ngài tuyên bố: “Ta 
đã từ bỏ đời sống thế gian để đi tìm con đường đến giác 


^A / 


ngộ. 


Bắt đầu tu khổ hạnh 


Siddhartha bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về bản chất của 
con đường mà Ngài theo đuổi. Ngài hiểu rằng các vị 
Phật trong quá khứ đã đạt được giác ngộ bằng sự thực 
hành khổ hạnh. Ngài biết chắc chắn rằng Ngài cũng 
phải đi con đường đó. [Vì thế] Siddhartha quyết định tu 
theo con đường khổ hạnh. Ngài lập nguyện nhịn ăn, 
kiêng hết mọi thực phẩm trong sáu năm. Ngài còn 
quyết tâm ngồi thiền không động đậy. Ngài đã ngồi bất 
động suốt sáu năm. Giai đoạn này của cuộc đời 
Siddhartha Gautama được biết đến như sáu năm ẩn tu 
khổ hạnh và không gián đoạn. Chính sự tu khổ hạnh để 
sám hối nghiệp chướng này đã dẫn Ngài đến ngưỡng 
cửa của sự giác ngộ bên bờ sông Niranjana. Trong sáu 
năm nhịn ăn, Siddhartha vẫn giữ lời nguyện im lặng cao 
quý. Ngài không nói với bất kỳ ai mà an trú trong sự 
thính lặng của thiền định. Có lần, khi Ngài ngồi im bất 
động, có một số người chăn bò địa phương đến gần và 
thắc mắc không biết Ngài là người hay là một bức 
tượng. Họ thọc cây sắt nóng vào tai Siddhartha, nhưng 
Ngài không hề có phản ứng gì. Như vậy, Ngài đã chứng 
tỏ một lòng quyết tâm lớn lao phải đắc quả qua sự thiền 
định và khổ tu. 


28 


Giác Isộ 


Mẹ của Siddhartha Gautama qua đời bảy ngày sau khi 
sinh Ngài, và bà được sinh vào cõi thiên, “cõi trời thứ 
ba mươi ba“ (tam thập tam thiên). Là một vị thần của 
cõi này, bà có được khả năng nhìn xa (thiên lý nhãn) và 
thấy người con bà trong kiếp trước đang gặp khó khăn. 
Khi hoàng hậu Mayadevi khóc thương con, những giọt 
nước mắt huyền diệu của bà rơi xuống từ cõi trời tạo 
thành một cái hồ nhỏ xuất hiện ngay trước mặt Thái Tử 
đang ngôi thiền. Điều này đã khiến cho vị đại thiền giả 
phá vỡ sự yên lặng chỉ một tuần trước khi đạt được giác 
ngộ. Ngài lên tiếng trấn an mẹ: “Mặc dù đã trải qua 
những khó khăn không thể tưởng tượng nỗi, con vẫn 
chưa đạt được mục đích. Chỉ còn một tuần nữa thôi là 
con sẽ đạt giác ngộ. Lúc đó, con sẽ đền đáp lòng tốt của 
mẹ và sẽ giảng pháp cho mẹ trong một tương lai gần 
đây.“ Như vậy, mẹ Ngài là người đầu tiên khiến Ngài 
phá vỡ lời thề tịnh khẩu. Sau sáu năm thiền định, 
Siddhartha đứng dậy đi bộ đến một nơi mà sau này 
được biết đến là Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya), hay 
Kim Cương Toà (Diamond Seat). Ngài đến trước một 
cây bồ đề rất lớn. Ngài biết rằng đây chính là nơi mà tất 
cả chư Phật thời quá khứ - bao gồm Phật 
Krakucchanda, Kanakamuni và Kashyapa - đã đạt được 
giác ngộ. Bằng một sự sùng kính sâu xa, Gautama đảnh 
lễ trước Kim Cương Toà, rồi Ngài ngồi lên đó, tựa lưng 
vào cây bồ đề. Trên chiếc ngai giác ngộ của chư Phật đời 
trước, Siddhartha đạt được thành quả vĩ đại nhất từ 
trước đến nay, hơn cả các vị Phật trước. Ngài đã đạt 
được giác ngộ hoàn toàn. [Như vậy], Gautama đã trải 
qua sáu năm thiền định trên bờ sông Niranjana, sau đó 


Z0 


đã đến ngồi trên Kim Cương Toà của Bồ đề Đạo Tràng 
để hoàn tất sự tu tập. 


Ngài trở lại chỗ thiền định và ngồi xuống vào lúc hoàng 
hôn của một đêm rằm. Ma và ngạ quỷ bao vây lấy Ngài 
trong cơn ghen tức điên cuồng trông rất ghê rợn. Chúng 
đe dọa Ngài bằng những hình thù ma quỷ, khua vũ khí 
và gào thét trong thịnh nộ và thù địch. Bọn ma quỷ này 
có quyền phép cao và có thể huỷ diệt bất cứ cái gì chúng 
muốn. Song, chúng đã không thể đánh bại được Ngài 
trước năng lực vô địch của thiền định, lòng từ bi và từ ái 
của Ngài. Lúc này, Ngài đã sắp đạt được giác ngộ, trong 
sự thiền định kiên cố không bẻ gẫy được. Những gì tấn 
công vào Ngài đều hóa thành những bông hoa của thiên 
đường. Ngài chẳng hề hấn gì cả. Ngài chiến thắng và 
hàng phục mọi thứ ma quỷ từ hoàng hôn cho đến đêm. 
Sau đó cho đến giữa đêm, Ngài trụ trong đại định. Cuối 
cùng, lúc bình minh, Ngài hoàn toàn đạt giác ngộ viên 
mãn, trở thành Chánh Biến Tri (samyak-sambuddha), 
tức là người đạt được sự hiểu biết chân chính. Giác ngộ 
rồi, Siddhartha Gautama, giờ đây là Phật, đi vào trạng 
thái bất khả tư nghì và siêu việt nhất của cực lạc và tánh 
không, tức là trạng thái giác ngộ. Trong trạng thái thâm 
sâu này, Ngài phát sinh một ước nguyện to lớn: “Sẽ kỳ 
diệu biết bao nếu tất cả chúng sinh đều có thể đạt đến 
cái thấy này như ta vậy.” 


30 


Trở thành oị thầu 


Đức Phật mong ước có thể chia sẻ cái thấy của Ngài với 
hết thảy chúng sinh, song Ngài nhận ra rằng chúng sinh 
đã lún quá sâu trong vô minh, khó lòng có thể nào hòa 
nhập với Ngài. Vì thế Ngài đã thốt ra những lời nổi 
tiếng sau đây: 


“Ta đã tìm thấy Giáo Pháp như cam lồ; đó là thanh tịnh 
quang, uyên thâm và an lạc, và vượt ra ngoài mọi khái 
niệm. Dù ta có giải thích, người khác cũng không thể 
hiểu được. Do vậy, ta sẽ ở lại trong rừng và nguyện tịnh 
khẩu. Sau đó, Ngài không giảng dạy và trụ trong im 
lặng suốt bảy năm. 


[Khi ấy] Phạm Thiên (Brahma), vị chúa tể của vũ trụ, và 
Đế Thích (Indra), vị hộ pháp của các thần thánh, biết 
rằng trí huệ giác ngộ vĩ đại của một vị Phật đã biểu hiện 
trong thế giới này. Brahma xuất hiện và cúng dường 
Đức Phật một cỗ xe có một ngàn nan hoa bằng vàng 
ròng, còn Indra thì cúng dường một vỏ sò xoắn ốc theo 
chiều kim đồng hồ hiếm có. Với những biểu hiện cát 
tường của lòng sùng kính cao tột này, họ câu khẩn Đức 
Phật chuyển Pháp Luân vì lợi ích của tất cả chúng sinh. 
Và Đức Phật Shakyamuni đã bằng lòng. Trong suốt 
cuộc đời Ngài ở cõi ta bà, Đức Phật đã chuyển bánh xe 
pháp ba lần, đó là ba lần chuyển Pháp Luân. 


3l 


Lần chuyến Pháp Luân thứ nhất 


Lần chuyển Pháp Luân đầu tiên diễn ra trong thành phố 
Varanasi cổ xưa của Ấn Độ, với chủ đề chính là Tứ Diệu 
Để? (bốn chân lý cao quý, nhiệm mầu). Những lời giảng 
này được thu thập lại thành Kinh Tiểu Thừa 
(Theravada), hay giới luật (commonly held precepts). 
Kinh Tiểu Thừa chủ yếu đề cập đến bốn đại Pháp-ấn 
(Dharma seals): 

1. Mọi hiện tượng đều vô thường. 

2. Mọi hiện tượng đều đau khổ. 

3. Mọi hiện tượng đều vô ngã. 

4. Chỉ có Niết Bàn là an lạc. 
Trước tiên, Đức Phật dạy rằng mọi hiện tượng do nhân 
duyên mà thành, tức là được hợp thành do nhiều yếu tố 
và nhân tố khác nhau, đều ngắn ngủi và vô thường; 
chúng không tồn tại vĩnh viễn. Thứ hai, tất cả mọi kinh 
nghiệm thuộc hiện tượng đều có bản chất là khổ. Thứ 
ba, Đức Phật kết luận rằng các hiện tượng của thế gian 
đều không có tự ngã. Thứ tư, Đức Phật khai thị rằng 
Niết Bàn, hay giải thoát, là an lạc. Bốn giáo lý này là chủ 
đề chính yếu của lần chuyển Pháp Luân thứ nhất của 


Đức Phật Shakyamuni, ở Varanasi. 





3Tứ Diệu Đế: 1. Các cảnh giới và chúng sinh đều phải chịu 
nhiều khổ đau hay bất toại nguyện (Khổ đế); 2. Nguyên nhân 
của khổ đau là vô minh (Tập đế); 3. Có con đường giải thoát khổ 
đau (Diệt đế); 4. Con đường đó là Bát chánh đạo (Đạo đế) [NDI. 


2 


Lần chuyến Pháp Luân thứ hai 


Những giáo lý thuộc Mahayana (Đại Thừa) được giảng 
trong lần chuyển Pháp Luân thứ hai, tại thành phố 
Rajagriha, Ấn Độ, ở một nơi gọi là Vulture Peak (Đỉnh 
Núi Chim Kên Kên), một ngọn đồi có hình thù trông 
giống như một bầy kên kên. Nơi đây Đức Phật giảng 
kinh Prajnaparamita (Bát Nhã Ba-la-mật). Các kinh này 
dài ngắn khác nhau, có kinh gồm một trăm ngàn bài kệ, 
có kinh dài hai mươi ngàn câu, có kinh tám ngàn câu, 
v.v... Tất cả giáo lý này đều phơi bày chân lý của Tánh 
Không, rằng mọi hiện tượng, mọi sự vật hiển lộ đều 
không có tự tánh, đều không hiện hữu thực sự. 


Lầm chuyến Pháp Luân thứ ba 


Lần chuyển Pháp Luân thứ ba và cũng là lần cuối cùng 
cốt yếu dạy về ý nghĩa vi tế và tối hậu của Giáo Pháp. 
Mặc dù Đức Phật đã giảng giải biết bao nhiêu lời, Ngài 
luôn chiêm nghiệm về hiệu quả của những lời giảng dạy 
của Ngài. Ngài suy nghĩ về cách làm sao mang lại 
những giáo lý của Ngài đến người nghe một cách dễ 
hiểu nhất, cho nên Ngài giảng pháp tùy theo căn cơ của 
người nghe. Chính vì điểm này mà truớc hết Ngài giảng 
những giáo lý thông thường, dễ hiểu, sau đó là nghĩa 
tạm (provisional meaning), và cuối cùng là những giáo 
lý cao tột, hay là chân đế. Ngài phân biệt giữa chân nghĩa 
(ultimate meaning) và fc eh7a (commonly held, 
interpretive meaning). Đức Phật giảng những bài thuyết 
pháp này tại một thành phố cổ Ấn Độ tên là Vaishali mà 


33 


trong kinh kể lại là nơi có một con khỉ cúng dường cho 
Đức Phật. 


Đức Phật đã giảng dạy tám vạn bốn ngàn giáo pháp. 
Con số này tượng trưng cho tám vạn bốn ngàn cảm xúc 
hay ý niệm mà chúng sinh bám chấp vào, trong số đó có 
hai mươi bốn ngàn ô nhiễm gây lên bởi tham ái và 
luyến ái. Để giải độc cho bức màn vô minh này, Đức 
Phật dạy bài pháp về Luật tạng (Vinaya), trong đó có 
những giới luật về luân lý đạo đức cho đại chúng và 
tăng ni đã thọ giới. Đức Phật còn phân biệt hai mươi 
mốt ngàn loại cảm thọ tiêu cực liên quan đến sân hận, 
và để giải độc cho sự vô minh này, Ngài dạy hai mươi 
mốt ngàn bài pháp A-tì-đạt-ma - Vi Diệu Pháp 
(Abhidharma). Ngoài ra, Ngài còn giảng hai mươi mốt 
ngàn bài pháp liên quan đến sự liên quan giữa ô nhiễm, 
tham ái, và vô minh. Như vậy, Đức Phật đã ban những 
phương thuốc trực tiếp cho tám mươi bốn ngàn ô nhiễm 


mà chúng sinh kinh nghiệm. 

Trong ba lần chuyển pháp luân, Đức Phật đã giảng về 
mật chú (tantra) trong lần nào? Đó là lần thứ ba. 
Oddiuana 0à Vua Indrabhuti 

Trong cuộc đời thuyết pháp của Đức Phật, có rất nhiều 
đệ tử của Ngài đã đạt đến nhiều trình độ giác ngộ khác 


nhau. Thậm chí chuyện kể rằng Ngài đi đến đâu cũng 
có các đệ tử biết bay trong không trung tháp tùng, y áo 


34 


bằng vàng ròng của họ xoè ra như cánh chim. Họ có thể 
bay từ đông Ấn độ sang những vùng đất ở phiá tây, từ 


nam tới bắc. 


Ở phía tây Ấn Độ có một vương quốc tên là Oddiyana. 
Vua của Oddiyana là Indrabhuti, cùng tuổi với Đức 
Phật. Một ngày nọ, khi nhà vua và các quan đại thần 
đang vui chơi trong vườn thượng uyển, họ thấy vô số 
các vị tăng phi hành trong không trung. Vua Indrabhuti 
hỏi người cao tuổi và thông thái nhất trong số các quan 
đại thần: “Họ là ai thế? Sao họ có thể bay trên trời như 
chim thế?” 


Người này đáp: “Thưa Bệ Hạ, nơi chúng ta đang ở đây 
là tây Ấn Độ. Tôi nghe nói ở phía đông Ấn Độ có một 
vương quốc của tộc Shakya, có một hoàng tử tên là 
Siddhartha. Ngài đã từ bỏ vương quốc của mình và trở 
thành bậc giác ngộ. Những người bay trên không đó 
đều là đệ tử của Ngài.” 


Sửng sốt, nhà vua kêu lên: “Thật là phi thường! Sao lại 
có thể như vậy nhỉ? Nếu đệ tử đã giỏi đến vậy thì bậc 
thầy phải còn thần diệu hơn nữa. Có ai muốn sang bên 
ấy thỉnh Ngài đến với chúng ta chăng?“ Vị quan đại 
thần cao tuổi nhất đáp: “Chúng ta không cần phải sang 
đó. Nếu người nào có lòng tin và sùng kính to lớn, cầu 
nguyện nhiệt tình và thành tâm, Đức Phật sẽ biết và sẽ 


nghe lời cầu nguyện của họ băng trí tuệ toàn giác của 


3Ó 


Ngài. Nếu Bệ hạ muốn, xin Ngài hãy cầu nguyện như 
thế và thỉnh Đức Phật đến đây giảng dạy cho Ngài.” 


Nghe vậy, vua Indrabhuti liền soạn một bài câu nguyện 
nổi tiếng, chấp nhận Đức Phật như bậc thầy dẫn dắt tất 
cả chúng sinh, và khẩn cầu được quy y Đức Phật để 
được hưởng sự hộ trì của Ngài. 


Lúc đó, Đức Phật Shakyamuni đang ở tại Rajagriha. 
Ngài triệu nhiều đệ tử khác nhau như Bồ Tát Manjushri 
(Văn Thù) và Vajrapani (Kim Cương Thủ) cũng như chư 
Shravaka (Thanh Văn) và Pratyekabuddha (Phật Độc 
Giác) đã giác ngộ. Các vị này đều có khả năng phi hành. 
Đức Phật nói với các vị này rằng vào ngày rằm sắp đến 
Ngài muốn đi đến vương quốc Oddiyana về phía tây 
theo lời mời của vua Indrabhuti, và những người có khả 
năng phi hành đều được mời đi cùng Ngài đến đó. 


Đức Phật và các đệ tử đến cung điện của vua Indrabhuti 
cùng với những vị hộ pháp của bốn hướng, Brahma, 
Indra và nhiều chư thiên khác mà trước đây chưa từng 
thấy. Nhà vua không thể tin vào mắt mình khi thấy 
ngay cả những đại thiên chủ của các cõi trời cũng tháp 
tùng Đức Phật. 


Đức Phật hỏi Indrabhuti: “Ông mời ta đến đây vì mục 
đích gì?” 


36 


Nhà vua trả lời: “Ngài là hoàng tử ở phía đông Ấn Độ, 
và tôi là hoàng tử ở tây Ấn Độ. Chúng ta thậm chí cùng 
tuổi, tuy nhiên Ngài là bậc siêu việt. Xin chỉ dạy cho tôi 
làm thế nào để trở thành như Ngài. Điều này là khẩn 
cầu duy nhất của tôi.” 


Nghe lời khẩn cầu này, Đức Phật đáp: “Nếu ông muốn 
đạt được trạng thái như ta, thì ông phải từ bỏ mọi luyến 
ái thế gian và tất cả khoái lạc của giác quan. Không từ 
bỏ những tính chất của kinh nghiệm giác quan và thực 
hành theo con đường khổ hạnh thì sẽ không thể đạt giải 
thoát.” 


Vua Indrabhuti là một người cực kỳ thông minh và sắc 
sảo. Ông biết rằng sự giác ngộ sâu thẳm của Đức Phật 
phải bao gồm các phương pháp cho phép đạt giải thoát 
mà không cần từ bỏ những thuộc tính của giác quan. 
Nhà vua đáp lại: “Bạch Đức Thế Tôn, cả đời con đã bị 
hư hỏng bởi cách sống xa xỉ. Đến từng này tuổi rồi, làm 
thế nào con có thể bỏ các hoàng hậu và lối sống xa hoa 
đã quen? Thậm chí nếu con phải tái sinh như một con 
chồn hay con chó phải ăn phân, con cũng không thể từ 
bỏ mọi bám luyến vào các khoái lạc giác quan. Con cũng 
không thể từ bỏ trách nhiệm với vương quốc của con. 
Khẩn xin Đức Thế Tôn ban cho con giáo lý nào mà 
không cần từ bỏ những điều như vậy.” 


Nghe lời cầu xin chân thành của nhà vua, Đức Phật đáp 
rằng Ngài thật sự có giáo lý như vậy. Ngài bằng lòng 


3/ 


truyền giáo lý bí mật của Vajrayana, tức Kim Cương 
Thừa (Mật tông), đặc biệt là giáo lý của Đức Phật 
Guhyasamaja. Ngoài ra, Ngài còn ban nghi thức quán 
đảnh Anuttarayoga-tantra (Tối thượng Du già Mật 
kinh), bao gồm cả những mật kinh như Kalachakra 
(Thời Luân), Hevajra (Hỷ Kim Cương), và 
Chakrasamvara (Thắng Nhạc Kim) cho nhà vua. 


Khi Đức Phật ban những nghi lễ nhập môn phi thường 
này, nhà vua, nhờ có các khả năng sắc bén khác thường, 
đã lập tức thành tựu những giai đoạn và những tâng 
giải thoát mà Đức Phật trao truyền cho ông trong lễ 
quán đảnh. Cứ mỗi giai đoạn, vua Indrabhuti lập tức có 
được cái biết tương tự mà một hành giả thành tựu của 
giai đoạn đó có được. Đến giai đoạn quán đảnh cao nhất 
là tâng thứ tư, nhà vua đi vào cấp bậc cao nhất của sự 
giác ngộ và có khả năng biểu hiện cùng lúc tất cả những 
phô diễn huyền diệu của một bậc toàn giác. 


Câu chuyện này, xảy ra trong thời Đức Phật, cho thấy rõ 
ràng rằng những người có trí thông minh sắc bén có thể 
thực hành Vajrayana và thành tựu các lợi ích vô biên. 
Người ta có thể theo gương các đệ tử của Đức Phật, như 
vua Indrabhuti, và đi vào Đạo bằng con đường của 
truyền thống Kim Cương Thừa qua những nghi thức 
quán đảnh bắt đầu có từ Oddiyana. 


38 


Dhanyakataka 


Cách nam Ấn Độ không xa lắm là vương quốc của 
Dhanyakataka, gọi là “Place of Heaped Rice.“ Nơi đó có 
rất nhiều tu viện và thiền thất, bao phủ cả một sườn núi, 
và thu hút nhiều học giả, thiền giả, và các thầy tu khất 
thực từ nhiều truyền thống tâm linh đa dạng khác nhau, 
và là một nơi cư trú nổi tiếng cho những ai mong ước sử 
dụng phần lớn thời gian trong thiền định và cầu 
nguyện. Chính tại bảo tháp nguy nga của Dhanyakataka 
mà Đức Phật Shakyamuni đã giảng mật kinh lừng danh 
gọi là Kalachakra (Thời Luân). Kulika, vua của 
Shambala, một vương quốc gần Oddiyana, đã tham dự 
lễ quán đảnh này như một khách danh dự. Shambala là 
một dân tộc độc đáo, và mặc dầu cũng là người, họ có 
trí thông minh đặc biệt và có nhiều khả năng sắc bén 
hơn các sắc dân khác. Nghe nói họ có cả cánh (có thể 


bay trong không trung). 


Những chỉ tiết liên quan đến vô lượng hành nghiệp của 
Đức Phật không làm sao kể hết, tôi tạm ngừng ở đây. 
Trên đây chỉ là lược sơ ba lần chuyển pháp luân, cũng 
chính là lịch sử truyền Pháp của Đức Phật. 


Ba Thừa (The three vehicles) 

Giáo pháp của Đức Phật có thể chia thành ba thừa chính: 
Phật Giáo Nguyên Thủy- Tiêu Thừa hay Nam Tông 
(Theravada), Đại Thừa (Mahayana), và Kim Cương Thừa 
(VaJrayana). 


39 


Theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy/Nam Tông/ 
Tiểu Thừa) 


Giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy chủ yếu là con đường 
đoạn diệt và giáo lý Tứ Diệu Đế (bốn chân lý cao quý). 


Mahayana (Đại thừa/ Bắc Tông) 


Cốt tuỷ của Mahayana (Đại thừa), do Đức Phật 
Shakyamuni giảng dạy, gồm có hai sự thực hành chính: 
lòng từ ái (loving-kindness) và từ bi (compassion). 
Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của các danh từ 


này. 


Một ví dụ về lòng f? ái là lòng từ của một người mẹ. 
Chúng ta hãy quán chiếu về lòng từ đó cho đến khi 
trong tâm ta tự nhiên dâng lên một cảm giác biết ơn và 
cảm kích. Chúng ta có thể nghĩ đến khi vừa lọt lòng mẹ 
đến thế gian này, chúng ta là một sinh vật hoàn toàn vô 
dụng và dễ bị bỏ rơi. Song, người mẹ của chúng ta đã 
bảo vệ chúng ta khỏi mọi nguy hiểm, nuôi nấng và che 
chở, dạy dỗ chúng ta điều gì nên làm, điều gì nên tránh. 
Bà cho chúng ta mọi thứ ta cần, hy sinh chính nhu cầu 
của bà cho chúng ta. Để giúp lòng từ ái tăng trưởng 
trong tâm hồn, chúng ta suy niệm về lòng tốt đã nhận 
được từ mẹ. Với điều này trong tâm, chúng ta phát sinh 
mong ước chân thật rằng bà được hạnh phúc và phát 
triển mong ước xa hơn nữa là chính chúng ta có thể 


40 


mang đến những nguyên nhân tạo hạnh phúc cho bà. 
Từ ý nguyện to lớn này, chúng ta bắt đầu tích trữ năng 
lượng tích cực và sáng tạo của lòng từ ái. Làm như vậy, 
chúng ta càng phát triển lòng yêu mến với người khác 
và càng có mong muốn đền đáp lòng tốt mà mẹ đã dành 
cho chúng ta, mong ước cho hạnh phúc của bà được gia 
tăng gấp nhiều lần. Đây chính là lòng từ ái. Mỗi người 
có thể tự suy ngẫm về ví dụ này và sau đó bắt đầu trải 
rộng cảm giác phát sinh từ việc nhớ lại lòng tốt của mẹ 
sang những chúng sinh khác. 


Tương tự như thế, lòng từ b¡ phát sinh khi ta thấy cảm 
kích trước lòng từ và tình thương của mẹ mình. Ta cảm 
thấy mang ơn bà, và không thể nào chịu đựng nổi nếu 
bà bị khổ đau hay gặp khốn khó. Ta sẽ không bao giờ 
muốn bà gặp bất cứ khổ nạn hay khó khăn nào. Nếu 
những hoàn cảnh như vậy xảy đến với bà, chúng ta 
thành tâm tạo nỗ lực để giải thoát bà khỏi những yếu 
kém, dù nhỏ nhất, và thoát khỏi những hoàn cảnh có thể 
làm cho bà đau đớn. Chúng ta thực tập lòng từ bi thiết 
thực bằng sự cảm thông với nỗi đau của bà và bằng việc 
thật sự cố gắng loại bỏ bất cứ nguyên nhân nào làm cho 
bà khổ. Lòng từ bi thiết thực là ý định và mong ước làm 
nhẹ nỗi đau của người khác cũng như ngăn ngừa những 
nguyên nhân gây ra khổ đau. 


Đây là sự thực tập căn bản của Đại thừa, được giảng 


đạy trong lần chuyển Pháp Luân thứ hai. Bất kể tu thiền 
theo mật truyền nào của Kim Cương Thừa, chúng ta 


4I 


cũng phải lấy cốt tuỷ của giáo pháp Đại Thừa — tức là 
sự thực hành lòng từ ái và từ bi — làm căn bản. Sự thực 
tập này sẽ dẫn ta đến chỗ từ bỏ những lợi ích cá nhân. 
Thay vào đó, ta sẽ biết trân quý lợi ích của người khác. 
Đây chính là lòng vị tha chân thật. Ngay cả khi chúng ta 
chưa sẵn sàng để có một thái độ cao cả như thế, chúng 
ta cũng đã từng bước tự tu tập để luôn nghĩ và hành 
động cho lợi ích của người khác như đó chính là lợi ích 
của ta. Ta có thể học mang lại hạnh phúc, dù nhỏ nhất, 
cho người khác. Quan trọng không kém, ta phải luôn 
luôn ý thức không lãng quên và không để vô minh che 
mắt về bất kỳ một nguyên nhân nhỏ nhoï nào có thể 
mang đến khổ đau cho người khác. Nếu ở đâu có khổ 
đau, cho dù không phải là khổ đau của chính mình, 
cũng cần được chữa lành. Hễ ai có được thái độ như vậy 
tức là mang Đạo vào đời, thực hành lòng từ bi thiết 
thực. Trong gia đình, nếu cha mẹ có hạnh phúc với 
nhau, thì niềm hạnh phúc ấy sẽ được truyền sang cho 
các thành viên khác trong gia đình. Con cái sẽ học được 
cách cư xử, thương yêu, lo lắng cho nhau như thế nào. 
Hạnh phúc không phải có được do tiền của mang lại. 


Mở rộng ra đến cộng đồng và thế giới bên ngoài cũng 
thế. Một nhà lãnh đạo tốt có thể làm gương cho người 
khác nếu biết quan tâm thực sự đến người khác và trong 
đời sống hằng ngày biết cho hơn là nhận. Lãnh đạo trong 
tinh thần cao quý như vậy sẽ thu phục được nhân tâm 
và khiến người ta noi gương theo. Nếu ta thực hành 
lòng từ ái với bất cứ người nào sống chung với ta thì 


42 


điều này chỉ có thể mang lại lợi lạc. Ở nhà cũng vậy mà 
ở bên ngoài cũng vậy, nếu ta tỏ lòng từ ái và từ bi thì ta 
nhất định sẽ có hạnh phúc. Những ai có thể cống hiến cả 
cuộc đời từ ái và từ bi của mình, thì người ấy sẽ mang 
lại những đóng góp lớn lao cho lợi ích của toàn thể thế 
giới, trên con đường tiến đến hòa bình và hạnh phúc. 


Hòa bình của thế giới tùy thuộc vào cách con người cư 
xử với nhau ra sao. Tình thương và lòng từ bi dẫn đến 
hạnh phúc cho từng cá nhân, và từ đó mang lại hạnh 
phúc cho cả thế giới. 


Mặc dầu chúng ta đều nhận được lòng từ ái từ người 
mẹ của chúng ta trong cuộc đời này, điều này không có 
nghĩa là chúng ta chỉ biết ơn có một người đó mà thôi. 
Đức Phật nói rằng chúng ta đã sống qua vô lượng vô 
biên kiếp. Chúng ta đã từng sinh ra trong sáu cõi, trong 
rất nhiều hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Chúng ta 
đã từng có một người mẹ trong mỗi kiếp sống đó, vì thế 
chúng ta cũng phải biết ơn tất cả những người đã từng 
là mẹ mình trong các tiền kiếp. Nếu lúc nào tâm ta cũng 
quán tưởng đến điều này thì tự nhiên ta sẽ có được lòng 
quan hoài cho tất cả chúng sinh. Vì nghiệp chướng 
trong kiếp này, chúng ta không thể nhận biết được 
những người nào đã từng là mẹ của chúng ta trong kiếp 
trước. Mặc đầu vậy, ta vẫn nên trả ơn tất cả. Đây là con 
đường thực hành lòng từ. 


43 


Mỗi tôn giáo đều có phương cách riêng trên con đường 
tâm linh, trong giáo lý cũng như trong quan niệm về 
chân lý. Nhưng tôn giáo nào cũng có một điểm chung là 
khuyến khích và ca ngợi lòng thương yêu và từ ái. 
Không nghi ngờ gì nữa, Thiên chúa giáo và Phật giáo 
đều ca ngợi lòng từ bi bác ái. Đạo Chúa giảng rằng 
Thượng đế là tình yêu, và khi các tín đồ nhớ nghĩ đến 
điều này, họ sẽ biết thương yêu người khác. Đây là lòng 
tin cốt lõi của Thiên chúa giáo, và họ thực tập điều này 
hằng ngày. Đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật dạy chúng ta 
cách xử sự với nhau. Đạo Phật dạy chúng ta ý thức rõ 
những lựa chọn của chúng ta liên quan đến luân lý đạo 
đức, bởi vì chính những lựa chọn này sẽ là cái 0 hân dẫn 
đến những cái quđ mà ta muốn gặt hái. Chính sự thực 
hành có chánh niệm về hành vi của chúng ta — cũng là 
sự thực hành rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật — 
khuyến khích ta nên gieo trồng những nhân tốt, khởi 
sinh từ ý muốn mang lại lợi ích cho chúng sinh. Bất kỳ 
một cái nghiệp nào tạo ra với tác ý vị tha sẽ mang lại 
hạnh phúc. Đó là luật nhân quả, hay nghiệp luật. Dù 
chúng ta tin vào Thượng đế hay vào øsÙiệp (karma), thì 
cả hai giáo lý đều dạy cho ta thành người tốt. Khi ta làm 
điều tốt, thì sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác. Khi 
ta tránh làm điều xấu, ta tránh mang lại khổ đau cho 
người khác. Cả hai điều này cho thấy: ta không nên làm 
những gì gây khổ đau, mà hãy nên gieo trông những 
hạt giống thiện lành để tạo ra hạnh phúc cho người 
khác. Tôn giáo nào cũng dạy ta phải biết thương mình 


44 


và thương người, và ta nên là nguồn hạnh phúc thay vì 
là khổ đau cho người khác. 


Điều quan trọng phải hiểu là những giáo lý về lòng từ ái 
và từ bi này không phải là những chủ thuyết suông mà 
ta phải tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào, mà đây 
là phong cách sống (hằng ngày) của chúng ta. Những gì 
ta làm quyết định hạnh phúc hay khổ đau của ta. Ta 
phải hành xử như thế nào để thể hiện mối quan tâm và 
lo lắng đối với những khổ đau xung quanh ta, dù 
những khổ đau ấy có vẻ nhỏ nhặt hay không đáng kể. 
Khi ta thấy ai đau khổ, ta cầu mong cho người đó không 
phải chịu đau khổ nữa. Ta mong ước có thể làm điều gì 
để giảm bớt khổ đau cho người đó hay mang lại hạnh 
phúc cho họ. Nếu trong một gia đình mà cả người vợ 
lẫn người chồng đều mong muốn những gì tốt đẹp nhất 
cho người kia và người kia không phải chịu đau đớn và 
khổ sở, thì cặp vợ chồng ấy sẽ được sống hòa thuận 
hơn. Tương tự, trong công sở cũng thế, nếu giữa người 
lãnh đạo và nhân viên có được mối quan hệ như vậy thì 
sẽ tạo ra một môi trường lành mạnh ở công sở. Nếu mỗi 
người trong chúng ta đều có được ý thức về trách nhiệm 
căn bản này và đối xử với người khác bằng lòng từ ái và 
từ bị, thì ta sẽ có khả năng làm thay đổi bộ mặt của thế 
giới này. Ai cũng nói về hòa bình thế giới, nhưng hòa 
bình thế giới chỉ có thể có được nếu mỗi người đều biết 
thương yêu nhau. Đây chính là cốt tuỷ của giáo lý Đại 
thừa của Đạo Phật. 


45 


Kim Cương Thừa (Vajrayana) 


Sau khi đã hiểu được giáo lý nền tảng của Đại Thừa rồi, 
ta thử hỏi Kim Cương Thừa, tức Mật Tông, có vai trò 
như thế nào trong Phật giáo. Kim Cương Thừa chính là 
một nhánh của Đại Thừa. Một khi đã có căn bản vững 
chắc của lòng từ ái và từ bi rồi, hành giả có thể sử dụng 
những phương thức đặt biệt và tính xảo của Kim Cương 
Thừa. Những phương thức tỉnh xảo này giúp cho hành 
giả đạt được giác ngộ nhanh hơn là theo những Thừa 
khác. Nghe nói rằng ngay khi đã đạt được Bát Nhã Ba- 
la-mật của Đại Thừa rồi, người tu cũng phải cần thêm 
ba (3) vô lượng (a-tăng-tỳ) kiếp nữa mới đạt được giác 
ngộ. Nhưng nếu theo những phương pháp tỉnh xảo của 
Kim Cương Thừa thì có thể đạt giác ngộ trong một đời. 
Đã có một số hành giả Ấn Độ và Tây Tạng làm được 
điều đó. Kim Cương Thừa là phương tiện đặc biệt của 
Đại Thừa để giúp hành giả đạt được giác ngộ một cách 
nhanh chóng. Nếu một người có một cái tâm ngập tràn 
lòng từ ái và từ bi làm nền tảng vững chắc, thì khi tu tập 
theo Mật Tông bảo đảm sẽ đạt được thành quả tâm linh 
nhanh chóng. Bằng cách này, hành giả có thể mang lại 
lợi ích cho chúng sinh nhanh hơn. 


Anuttarayoga-tantra (Mật tông Tối thượng Du già) 
Trong mật giáo của Kim Cương Thừa, có bốn tầng fantra 


hay mật điển. Kinh cao nhất, siêu việt nhất là 


Anuttarayoea-tantra (Mật tông Tối thượng Du già). Kinh 


46 


này được chia thành mật kinh cha (father tantras), mật 
kinh mẹ (mother tantras), và các mật kinh bất nhị! 
(nondual tantras). Các kinh bất nhị gồm có Hỷ Kim 
Cương Phật (Buddha Hevajra) và Thời Luân Phật 
(Buddha Kalachakra). Để hiểu thêm về mật kinh, hãy 
xét đến truyền thống Thời Luân. Lễ quán đảnh 
Kalachakra đã được ban truyền rộng rãi trên thế giới 
trong những năm gần đây. Kinh bất nhị là tỉnh hoa của 
tất cả các Anuttaraosa tantras. 


Kalachakra được chia thành bốn loại fznfra, để dễ cho 
chúng ta nắm được những điểm đặc biệt của mỗi loại. 
Đầu tiên là Kalachakra ngoại, chủ yếu là vừa quán tưởng 
thân tướng của Đức Phật như một vị Hộ Phật 
Kalachakra vừa tụng mật chú (mantra). Kế đến là 
Knlachakra nội, tập trung và quán chiếu nội tâm thâm sâu 
những luân xa vi tế, khí, các nguyên tố và những tỉnh 
giọt tạo ra trạng thái tâm lý vi tế. Thứ ba là Kalachakra 
một, gôm sự thiền định về nghĩa tối hậu của Tánh 
Không, đồng thời trở thành Tánh Không. Thứ tư là các 
kinh Kalachakra còn lại, là sự nghiên cứu và thiền định 
về vũ trụ bên ngoài của cõi sống. Loại mật kinh cuối 
cùng này dạy cho chúng ta rằng tất cả hiện tướng vật 
chất của thế gian là biểu hiện của cộng 0rshiệp (collective 
karma), tức là dạy cho chúng ta những nhân duyên cấu 
thành vũ trụ này. Kinh này giảng giải về vũ trụ bên 
ngoài, giải thích mối liên quan mật thiết giữa vũ trụ bên 





+ Kinh bất nhị hoà hợp cả hai phương pháp của mật kinh cha và 
mật kinh mẹ [ND]. 


47 


ngoài và thế giới bên trong, phản ảnh những khuynh 
hướng nội tàng và những tiên kiến về nghiệp của chúng 
sinh trong vũ trụ. Vì vậy, Kalachakra là mật kinh thâm 
sâu nhất trong bốn loại mật kinh của một truyền thống 
duy nhất (Kim Cương Thừa). 


Vì ý nghĩa thâm sâu và lợi lạc của mật kinh này, nếu ai 
được tiếp nhận các nghi thức quán đảnh Kalachakra 
hoặc được truyền khẩu những ?ma1ra (mật chú) của 
Phật Kalachakra thì sẽ là một điều cực lành. Chuyện kể 
rằng chỉ cần nghe tụng chú Kalachakra không thôi với 
tâm thành và thái độ đúng đắn, người ta có thể tránh 
khỏi nhiều khổ nạn và khó khăn. Nếu quý vị dành thì 
giờ của cuộc đời quý vị tụng chú Kalachakra, thì điều 
này sẽ làm giảm những chướng ngại bên ngoài và tạo 
cho quý vị một tâm an lạc. Cho dù chỉ niệm ?4„fra một 
lần thôi, nhất định quý vị sẽ được ban năng lực giúp an 
định phiền não và mang lại cảm giác hạnh phúc và an 
khang. 


Trần Uyên Thi chuyển ngữ 


48 


H 
THẬT TÁNH CỬA TÂM 


H.H. Sakua Triz1n 


Một trong những giáo lý chính mà Đức Phật dạy chúng 
ta là nshiệp luật. Nghiệp chính là hành động tự thân tâm 
ta tạo ra. Cuộc đời mà ta có hiện tại không phải do sự 
trùng hợp ngẫu nhiên hay được tạo ra bởi ai khác. Ta là 
người toàn quyền định đọat cuộc đời của chính ta đúng 
theo định luật nhân quả. Tất cả những điều tốt lành mà 
ta đang có như gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh sống 
lâu, giàu có... là từ những nghiệp thiện mà ta đã làm từ 
nhiều đời nhiều kiềp trước. Ngược lại, những nghiệp ác 
ta tạo ra sẽ mang đến một cuộc sống ngắn ngủi nhiều 


bệnh hoạn, nghèo khó, và đây đau khổ. 


Nếu chúng ta thực sự muốn thoát ly khổ đau và có 
những kinh nghiệm hạnh phúc trong đời này và đời 
sau, điều quan trọng là chúng ta phải tự tạo nhiều nhân 
tốt. Chúng ta phải vun trồng nhiều hạt giống tốt trong 
tâm thì mới có hy vọng gặt hái được những quả tốt. 
Ngưồn gốc của những khổ đau và những tạo tác ác 


nghiệp là vì ta không hiểu rõ được bản chất thật sự của 


49 


tâm. Thay vì quay về nhìn lại thực tánh của tâm, ta có 
một xu hướng tự nhiên từ nhiều đời nhiều kiếp là bám 
víu vào cái bản ngã của ta một cách rất vô lý. Nhưng 
nếu ta thật sự phân tích và suy nghĩ tường tận, ta sẽ 
không tìm ra được cái ta với một tự tánh riêng biệt. Ta 
có một cái tên, nhưng chính cái tên cũng không phải là 


ta, vì ai cũng có thể có cái tên đó. 


Ngay chính cả cái thân của ta cũng vậy, xem xét kỹ lại 
từ đầu xuống chân, thì phần thân thể nào thực sự là ta? 
Tất cả những bộ phận trong thân thể phải cần có nhau, 
ta không thể sống nếu thiếu đi một trong những bộ 
phận đó. Vì vậy, thân không phải là ta. Tâm cũng không 
phải là ta, vì tâm thay đổi liên tục. Tâm quá khứ thì đã 
qua, tâm tương lai thì chưa tới nên không thể nói tâm là 
ta được. Tâm ta từ lúc trẻ thơ đã rất khác với tâm trưởng 
thành bây giờ. Ngay cả tâm ta hiện tại cũng thay đổi 
không ngừng từng giây từng phút. Một cái gì mà thay 
đổi liên tục không thể nói là ta được. 


Như vậy, từ cái tên, thân và tâm cũng đều không phải là 
ta. Nhưng vì từ thói quen huân tập từ xưa, ta có xu 
hướng bám víu vào cái ta mà không hiểu rằng cái ta là 
vô ngã, không có một tự tánh riêng biệt. Giống như ta 
tưởng lầm sợi dây thừng đầy màu sắc là con rắn, nên 
gây ra nhiều sợ hãi và lo âu. Không hiểu rỏ bản chất thật 
sự của tâm là luôn thay đổi và bám chặt lại cái ta là 
nguồn gốc của mọi sự khổ đau. 


50 


Nếu ta cho là có ta, thì tự nhiên sẽ có "người ta”, nên có 
sự phân biệt giữa ta và người. Cũng giống như nếu có 
phải thì có trái và ngược lại. Và khi ta có phân biệt giữa 
ta và người thì từ đó sẽ có vướng mắc với người thương 
của ta, lẫn với sự oán ghét với người không đồng quan 


điểm với ta. 


Tham, sân và si là tam độc cuốn hút ta lấn quấn trong 
vòng sanh tử luân hồi. Tham, sân, si gây ra ganh ghét, 
ngã mạn, v.v... và dẫn dắt ta tạo nghiệp. Nghiệp cũng 
giống như những hạt giống nhân quả mà ta tự trông lấy 
trong vườn tâm thức của mình. Gieo nhân nào hái quả 
đó. Để thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, ta phải có 
tuệ giác về vô ngã. 


Nếu không có phương pháp hành trì, trí tuệ không thể 
phát triển. Nếu không có trí tuệ, ta sẽ không tập đúng 
phương pháp. Cũng giống như một con chim cần hai 
cánh để bay, ta cần cả phương thức và trí tuệ mới đạt 
được giác ngộ. Phương pháp quan trọng và hiệu quả 
nhất là phát khởi lòng từ bi và thương yêu muôn loài. 
Từ đó ta có được bồ đề tâm, là sự mong muốn chân 
thành đạt được giác ngộ hoàn hảo mang lại lợi ích cho 
tất cả chúng sinh. Khi nghĩ được như vậy ta sẽ tự động 
làm những việc thiện và đạo đức. 


Tuy nhiên, ta cần phải có trí tuệ để nhận ra bản chất thật 


sự của tất cả hiện tượng, nhất là tâm, bởi vì gốc rê của 
luân hồi sanh tử và Niết Bàn - đúng ra là gốc rê của tất 


3l 


cả mọi thứ — chính là TÂM. Đức Phật dạy: "Ta không 
được làm điều ác, ta chỉ nên tập làm điều lành, và phải 
chế ngự được tâm mình." Mục đích của 84 ngàn lời dạy 
của đức Phật là để chế ngự tâm điên đảo của ta. 


Tâm mang đến cho ta bao nhiêu khổ đau, dẫn dắt ta mãi 
theo vòng luân hồi sanh tử. Nhưng cũng chính tâm cho 
ta những kinh nghiệm hạnh phúc và giúp ta thoát khỏi 
luân hồi sanh tử. Vậy tâm là gì và ở đâu? Nếu ta cố 
găng tìm kiếm, ta sẽ không tìm thấy nó ở đâu trong thân 
ta. Tâm không nằm trong, nằm ngoài hay nằm giữa thân 
thể ta. Nếu tâm là một cái gì đó tôn tại, nó phải có một 
hình dáng cụ thể hay có mầu sắc chứ? Vì vậy, thực tánh 
của tâm là không (emptiness). Không (emptiness) ở đây 
không có nghĩa là không tôn tại như lối suy nghĩ thông 
thường, nhưng không (emptiness) có nghĩa là không có 
một chủ thể riêng biệt mà là có sự tương quan, tương 
duyên với nhau. Vì nếu ta nói tất cả vạn vật là không thì 
tâm nào dẫn dắt ta làm những việc thiện hay ác, tâm 
nào đem đến khổ đau hay hạnh phúc? 


Do đó, tất nhiên có một cái tâm vì ta còn sống và có ý 
thức liên tục. Giống như ngọn nến tỏa sáng, đặc điểm 
của tâm là tánh thấy biết rõ ràng (clarity). Tuy vậy, ta 
không thể tìm thấy tâm ở bất cứ hình dạng hay mầu sắc, 
hay bất cứ nơi nào nhưng tâm vẫn luôn luôn thấy biết 
rõ ràng. Vậy là tâm có hai đặc điểm không tách rời nhau 
là tánh không và tánh thấy biết, giống như lửa và sức 
nóng của lửa. 


> 


Để có thể kinh nghiệm được tánh không và tánh thấy 
biết rõ ràng của tâm, ta phải có những sự thực hành, và 
từ đó mới được tích lũy công đức. Tốt nhất là ta phải 
thực tập thiền quán. Để có được tâm thanh tịnh, ta phải 
chuẩn bị. Tâm hiện tại của ta luôn bị dao động bởi 
những dòng suy nghĩ không ngừng. Tâm bận rộn và rối 
loạn sẽ ngăn trở đạt được tuệ giác. Vì vậy trước tiên ta 
phải cố gắng tập trung vào thiền định để mang lại tâm 
trí một trạng thái tĩnh lặng, sáng suốt và đạt được trạng 
thái nhất tâm bất loạn (single-pointedness). Đến đây, ta 
sẽ nhận ra được thực tánh của tâm để được giác ngộ và 
thoát vòng luân hồi sanh tử. Để đạt được tuệ giác này, 
ta cần phải tích tụ rất nhiều công đức bằng cách luôn 


luôn phát triển bồ đề tâm. 


Tóm lại, nhờ vào lòng từ bi và trí tuệ, ta sẽ nhận ra được 
thực tánh của chân tâm và từ đó ta sẽ được hoàn toàn 
giác ngộ. 


Linh Diệp chuyển ngữ 


So 


34 


II 
NGŨ UẤẨN 


Khenpo Migmmar Tseten 


Theo luận A Tỳ Đạt Ma, vạn pháp được chia ra làm hai 
nhóm: Hữu ơi và Vô ơi. Tất cả các pháp hữu vi lại được 
phân ra làm ngũ uẩn. Ta cần phải hiểu rằng hữu ơi ở đây 
có nghĩa là vạn pháp được tạo ra do duyên sinh, chúng 
không thể tự sinh khởi. 


Từ Neñ Liển được dịch là "tập hợp" hay "nhóm". Ngũ 
uẩn bao gồm vạn pháp hữu vi, trong vòng luân hồi, ngũ 
uấn chính là căn bản của cái "Tôi"chủ thể và "cái của 
Tôi" là khách thể. Thí dụ, khi một người tự xưng "Tôi 
là ông nọ, bà kia..." đó chính là nói về một chủ thể, và 
khi nói về một vật, thí dụ "cái xe của tôi," đó là khách 
thể. Vậy mối liên hệ nhị nguyên giữa các uẩn làm cho 
các hành động gây nghiệp và ô nhiễm nối tiếp hiện hữu. 


Nếu chúng ta nghiên cứu sâu xa hơn về các pháp hữu 
vi, ta sẽ thấy các pháp này thuộc hai nhóm: vật chất và 
không vật chất. Trong nhóm không vật chất, ta lại thấy 
hai tiểu nhóm: thuộc tâm thức và không thuộc tâm thức. 


55 


Vậy trong ngũ uẩn ta thấy vật chất, tâm thức hoặc hoạt 
động của tâm thức và các sự vật không vật chất cũng 
không tâm thức. Ta sẽ tìm hiểu tất cả các pháp hữu vi 


trong ngũ uẩn. 


Trong kinh điển Phật dạy, có nhiều từ ngữ đồng nghĩa 
với pháp hữu vi. Đôi khi từ đồng nghĩa là "thời" hoặc 
"khoảng thời gian" với ý là có ba thời: quá khứ, hiện tại 
và tương lai - trong thời gian đó một pháp đã hiện hữu, 
đang hiện hữu hoặc sẽ hiện hữu. Từ đồng nghĩa thứ hai 
là "căn nguyên của lý luận" có ý nghĩa là tất cả các pháp 
hữu vi này là căn nguyên ta dựa vào để rồi dùng ngôn 
từ nói về các pháp đó. Từ đồng nghĩa thứ ba là "chia cắt" 
hay "xả bỏ" có ý là: để đạt được giải thoát khỏi buồn 
khổ, đạt tới Niết Bàn, ta cần từ bỏ tất cả các mối bám 
chấp vào các pháp hữu vi. Từ đồng nghĩa thứ tư là 


"nhân" hay "căn nguyên" vì tất cả các pháp hữu vi đều 


rõ ràng do duyên sinh mà có. 


Trong kinh điển, ta cũng thấy một số từ đồng nghĩa với 
pháp ô nhiễm. Thứ nhất là "uẩn ô nhiễm", chỉ tất cả các 
uẩn đưa tới sự tăng trưởng của vô minh. Thứ hai, là 
"chiến đấu" vì sự ô nhiễm mang lại thương tích và phiền 
não cho chính ta và tha nhân. Thứ ba, là "đau khổ", vì 
đau khổ là kết quả của vô minh. Và thứ tư, là "cội nguồn 
của đau khổ "vì đó là gốc rễ đưa tới đau khổ, ô nhiễm. 
Từ đồng nghĩa thứ năm là "thế gian", tiếng Tây Tạng là 
]igten, có nghĩa là "đối tượng của sự hoại diệt." Thứ sáu 


là căn nguyên của sự hiểu lïm, nói về tà kiến gây ra bởi 


56 


hiểu sai các pháp, và thứ bẩy là "hiện hữu" nói về vòng 


tròn sinh và tái sinh tiếp diễn. 


Uẩn thứ nhất trong Ngũ Uẩn là Sốc, tiếng Phạn gọi là 
Rupa Skandha, có nghĩa là "hình thể”, "thân xác" hay "vật 
chất". Tôi có khuynh hướng dùng từ "vật chất" vì từ đó 
là lời dịch chính xác hơn cả, và gọi Uẩn thứ nhất này là 
"Uấn Vật Chất", gồm có Ngũ căn (năm giác quan), đối 
tượng của giác quan và các thể vô hình. Uẩn Vật Chất 
được định nghĩa là Uẩn được làm nên do các nguyên tử. 
Các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Những 
nguyên tử hợp lại thành các giác quan có hình thể khác 
nhau, tạo nên những ý thức tương ứng khi gặp đối 
tượng. Đối tượng của giác quan là hình thể, âm thanh, 
vị, hương và xúc (hình thể, âm thanh, vị nếm, mùi ngửi 


được, và cảm giác khi sờ mó đụng chạm). 


Hình thể cũng bao gồm bốn màu sắc căn bản: xanh 
dương, vàng, trắng, đỏ và tám màu phụ: màu của mây, 
khói, bụi, sương, bóng mát, ánh sáng mặt trời và các ánh 
sáng ngoài ánh mặt trời và bóng tối. Các màu phụ hiện 
biến rất nhanh, do vậy chỉ có bốn màu chính là căn bản. 
Thường thường ta nghĩ rằng ánh sáng và vật được soi 
vào là một. Để nhấn mạnh đó là hai sự thể khác nhau, ta 
sẽ nói đến bốn sự thể kế tiếp. Hình thể cũng bao gồm 
tám dạng: dài, ngắn, vuông, tròn, cao, thấp, bằng phẳng 
hay không bằng phẳng. Trên thế gian này có muôn vàn 
sự vật thế mà ta thường chỉ nhìn thấy được các sự vật 


khi ta nhận thức màu sắc và hình thể của các sự vật đó. 


37 


Đối tượng của tai gồm có tám âm thanh khác nhau: âm 
thanh chúng sinh dùng để diễn tả một ý có nghĩa hay vô 
nghĩa, âm thanh thiên nhiên gây ra do gió, nước, v.v... 
cũng có nghĩa hay vô nghĩa. Bốn loại âm thanh này lại 
được chia thành các loại âm thanh nhẹ nhàng hay gay 
gắt. 


Đối tượng của lưỡi được chia ra làm sáu vị: ngọt, chua, 
mặn, cay, đăng và chát. 


Đối tượng của mũi gồm bốn mùi: thơm, thối, nồng độ 
nặng hay nhẹ. 


Đối tượng của thân gồm mười một sự vật có thể sờ mó 
được: sự cứng rắn của đất, ướt của nước, nóng của lửa, 
và sự di chuyển của không khí (gió). Các sự vật này 
được gọi là yếu tố nguyên nhân vì tất cả các cảm xúc đều 
do bốn yếu tố này mà phát sinh ra. Các cảm giác chạm 
xúc khác gồm có bẩy: nhẫn, nhám, nặng, nhẹ, lạnh, đói, 
khát; đó là yếu tố hậu quả vì chúng là kết quả của sự bất 
cân bằng của các yếu tố. Thí dụ ta cảm thấy đói khi có 
nhiều gió và ít đất (chất cứng), khát khi có nhiều lửa 
(nóng) và Ít nước. 


Vì hình thể và âm thanh không bị tiêu thụ bởi các giác 
quan nên nhiều mắt và tai có thể cùng chia xẻ hình thể 
và âm thanh. Vì vậy, nhiều người có thể cùng nhìn thấy 
một vật và nghe thấy một âm thanh. Đối tượng của ba 
giác quan: mũi, lưỡi và xúc có bị tiêu thụ bởi ba giác 
quan liên đới nên chúng không thể được chia xẻ. Vì vậy, 


58 


người ngửi, nếm, sờ được gì, không thể chia sẻ với 
người khác. 


Thể vô hình là thể thứ 11 của Uẩn Vật Chất. Đây là quan 
niệm đặc biệt của trường phái Phật giáo Hiện thực 
Vaibhashika. Trường phái này tin rằng hạnh nguyện tự 
giải thoát là một tỉ dụ của thể vô hình. Khi một hành giả 
nguyện tự khép mình trong kỷ luật cho thân, khẩu như 
sự sát sanh, nói đối, hành giả đó tự tạo nên một thể vô 
hình với đặc tính: kỷ luật này luôn luôn áp dụng vào 
tâm ngay khi tâm đang bị tán loạn hay tâm đang định. 
Bản tính tự nhiên của thể này không hay, không dở, 
được phát khởi, gìn giữ và phát triển bởi tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa), thường trực gắn bó với tâm. 


Uấn thứ hai tiếng Phạn gọi là Vedama, tôi gọi là "Liển 
Cẩm Giác." Uẩn này được định nghĩa là “cái, tùy duyên 
mà kinh nghiệm được bản chất của sự vật." Tùy theo 
kinh nghiệm đã có của thân và tâm, cảm giác tiếp nhận 
trở thành vui thích, đau đón, sung sướng, khổ não hay 
trung tính. Hai kinh nghiệm đầu tiên thuộc về thân, hai 
kinh nghiệm kế tiếp thuộc về ý, kinh nghiệm sau cùng 
thuộc về cả hai, thân và ý. Tất cả các kinh nghiệm về 
thân đều do sự tương tác với vật bên ngoài, các kinh 
nghiệm về tâm do ý tưởng khác nhau gây nên. Tất cả 
các cảm giác vui thích đều bao gồm các kinh nghiệm dễ 
chịu về thân. Tất cả các cảm giác đau đớn bao gồm các 
cảm giác bất như ý về thân và sự đau khổ bao gồm các 


kinh nghiệm bất như ý về tâm. Các cảm giác khó chịu 


59 


hay như ý của thân và tâm được chia ra làm bốn loại. 
Cảm giác trung tính của thân và tâm chỉ có một loại; 
chúng ta kinh nghiệm được cái cảm giác trung tính này 
một cách độc lập. Các cảm giác trung tính không có tác 
dụng như các cảm giác khác vì ta tiếp nhận các cảm giác 
khác tùy theo sự lợi, hại của sự vật. Tất cả các cảm giác 
đều sắp loại thành dễ chịu (hạnh phúc và vui thích), khó 
chịu (khổ não và đau đớn) và trung tính. Cảm giác bao 


gôm sáu loại tùy theo kinh nghiệm của sáu giác quan. 


Uấn thứ ba mang tên Szm/7na trong Phạn ngữ. Tôi chủ 
trương dịch tên Uẩn này là "Uẩển Gây Ý." Uẩn này được 
định nghĩa là "cái nắm bắt đặc tính của sự vật": khi một 
vật hiện ra trước một giác quan, đầu tiên không có sự 
nắm bắt. Chúng ta nắm bắt cái đã qua, cái đã đi vào quá 
khứ. Khi ta gặp một người mới, chưa quen bao giờ, nếu 
không có một dữ kiện gì về người này thì lúc đầu, ta 
không có ý kiến gì, không nắm bắt gì về người ấy. Chỉ 
khi ta thấy hình dáng bên ngoài, tức là dáng dấp, màu 
sắc, tên hay ngôn từ của người này thì ta mới tạo nên 
một nhận xét về người đó. Như vậy, ta tạo dựng một 
hình ảnh của một sự vật trong trí của ta dựa trên hình 
dáng và các đặc tính của sự vật ấy. Từ những hình ảnh 
và những gì ta biết về sự vật, ta phán xét và đối xử bằng 
điều kiện ô nhiễm của ta; đó là sự thành hình của ý 
bằng cách nắm bắt đặc tính của sự vật. Sự gây ý này 
dựa trên sự vật hữu hình hoặc tên, ngôn từ và các dữ 
kiện ta đã có. 


60 


Uấn thứ tư, Phạn ngữ gọi là Sømskara. Tôi gọi là “Liển 
Tạo Tác.” Uẩn Tạo Tác được định nghĩa là các pháp hữu 
vi không thuộc bốn Uẩn trước. Gồm trong đó có các 
sinh hoạt của tâm, ngoại trừ cảm giác và sự tạo ý, và 
mười bốn "hành" không thuộc tâm, hoạt động của tâm 
hoặc vật chất. Theo luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, bốn 
mươi bốn hoạt động của tâm thuộc về Uẩn Tạo Tác, 
cũng chính là phương tiện ta dùng để tìm hiểu cặn kẽ về 


tâm lý một nhân vật. 


Uấn thứ năm, V7/nana trong Phạn ngữ, được dịch là 
“Uẩn Tâm Thức”, mang ý nghĩa "cái biết được đối 
tượng." Có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt 
thức, thân thức và ý thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
thức). Tùy theo sự nghiên cứu về Uấn, Xứ, Giới, Tâm 
được gọi là Vijinana, Mana hay Citta. Tâm cũng được gọi 
là Vijnana trong các Uẩn để chỉ về sáu thức trong hiện 
tại mà thôi. Mana và Citta chỉ về sáu thức trong các thời 
khác. 


Hằng Tâm chuyển ngữ 


61 


62 


IV 
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN 
DIỆU KINH VƯƠNG 


The Kins oƒ Noble Prayers Asp1rrne to the Deeds 0ƒ 
the Excellent 


Tôi (đệ tử) xin đảnh lễ Đức thanh trẻ Văn Thù Sư Lợi. 


THẤT CHI NGUYỆN THANH TỊNH HÓA TÂM 
THỨC 


1. Đánh Lễ 


Tôi (đệ tử) xin đảnh lễ với thân khẩu ý thanh tịnh trước 
toàn chư vị sư tử của nhân loại [Phật Thế Tôn] trong thế 
giới của ba đời và mười phương. 


Qua sức oai thân của hạnh Phổ Hiền này, tôi (đệ tử) 
nguyện hóa hiện thân nhiều như tất cả số cực vi trong 
thế giới, và nhận biết rõ ràng sự thị hiện của vô lượng 
chư Phật, mỗi thân đó của tôi (đệ tử) đều đảnh lễ toàn 
thể chư vị Thế Tôn. 


63 


Tôi (đệ tử) quán tưởng trên mỗi cực vi thị hiện vô lượng 
chư Phật nhiều bằng số cực vi trong vũ trụ, nơi chỗ của 
mỗi đức Phật ngự đều có vô số Bồ-tát tụ hội vây quanh, 
như thế tràn đầy toàn cõi vũ trụ với hóa thân Phật. 


Tôi (đệ tử) xin tán thán toàn chư vị Như Lai [Phật], 
tuyên dương tất cả biển công đức vô tận của chư vị với 


một biển giai điệu và âm thanh. 
2... Cúng Dường 


Tôi (đệ tử) xin cúng dường chư Phật Thế Tôn với các 
bông hoa, tràng hoa, âm nhạc, nước hoa, màn trướng, 
đèn và hương đốt tuyệt hảo nhất. 


Tôi (đệ tử) xin cúng dường chư Phật Thế Tôn với y phục 
lộng lẫy, hương thơm nhất, hương bột, hương đốt cao 
như núi Tu Dị, tất cả được bày biện tuyệt đẹp trang nhã 
nhất. 


Với oai lực của tín tâm trong hạnh Phổ Hiền này và lòng 
tín nguyện sâu xa đến chư Phật, tôi (đệ tử) xin đảnh lễ 
và cúng dường rộng lớn, vô song đến toàn thể chư vị 
Thế Tôn. 


3... Sám Hối 
Tôi (đệ tử) xin sám hối [tịnh hóa] từng thứ và mỗi một 


thứ ác nghiệp đã phạm phải bằng thân, khẩu và ý, vì bị 


sa1 sử bởi tham ái, sân hận và si mê. 


64 


4.. Tùy Hỷ 

Tôi (đệ tử) xin tùy hỷ tất cả công đức tạo ra bởi chư Phật 
Thế Tôn cũng như bởi chư Bồ Tát, Duyên Giác, A La 
Hán, cùng chư vị trên đạo lộ Hữu Học, các bậc Vô Học, 
và tất cả mọi chúng sinh trong mười phương. 


5. Cầu Chuyển Pháp Luân 

Tôi (đệ tử) cầu xin chư vị Hộ Pháp giác ngộ, đã đạt quả 
vị Phật và giải thoát khỏi chấp trước qua các đạo lộ giác 
ngộ và chư vị soi sáng của các thế giới mười phương, 


thường chuyển Pháp Luân vô đẳng. 


6. Cầu Trụ Thế 

Với hai tay chắp lại, tôi (đệ tử) thỉnh cầu chư vị có ý 
nhập niết bàn, xin trụ lại thế gian nhiều đại kiếp như các 
vi trân trên quả đất để ban lợi lạc cho tất cả mọi chúng 
sinh. 


7. Hồi Hướng 

Có bao nhiêu công đức nào qua hành trì đảnh lễ, cúng 
dường, sám hối, tùy hỷ, câu chuyển Pháp Luân, cầu trụ 
thế, tôi (đệ tử) cũng xin hồi hướng tất cả để tạo nhân đạt 
Phật quả [cho tất cả chúng sinh]. 


6S 


Bổn Nguyện 
1. Thanh Tịnh Nguyện 


Xin nguyện cúng dường chư Phật ba đời, mười phương. 
Nguyện xin cho chư tôn vị lai thành tựu các bổn nguyện 
và chư vị nhanh chóng đạt các quả vị giác ngộ. 


Xin nguyện thế giới mười phương trở thành rộng lớn 
cùng khắp và thanh tịnh viên mãn. Xin nguyện thế giới 
tràn đây chư Phật đã đến gốc cây bồ đề thụ cùng chư 
pháp tử [Bồ tát] của chư Phật. 


Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh trong mười 
phương luôn an lạc và khang kiện. Xin nguyện cho 
chúng sinh luôn được thuận duyên để thành tựu quả 
pháp, và thành tựu các ước nguyện. 


2. Nguyện Kiên Cố Bồ Đề Tâm 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có thể nhớ lại những kiếp 
trước khi tu tập giác ngộ. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) 
luôn luôn xả ly đời sống của thế gian trong các lần sinh 
tử liên tục. 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu hạnh Phổ Hiền và 
luôn luôn giữ được đời sống trong sạch với tuân thủ 
giới nguyện liên tục không vi phạm, đi theo bước chân 
chư Phật. 


66 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) hoằng hóa Phật Pháp bằng 
mọi ngôn ngữ - cả các ngôn ngữ của chư thiên, long, dạ 
xoa, quỷ cưu bàn trà, và cõi người. 


[Vậy], xin nguyện cho tôi (đệ tử) thuần hóa [tâm mình] 
và tu hành kiên định trong [lục] độ ba la mật, không bao 
giờ quên Bồ Đề Tâm. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) được 
giải thoát ra khỏi mọi ác nghiệp làm si mê tăm tối đạo 
lộ. 


3. Nguyện giải thoát khỏi Tâm Cấu Uế 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) giải thoát khỏi nghiệp quả, 
phiền não và ảnh hưởng của Ma vương trong khi trải 
qua kiếp thế gian, như hoa sen vô nhiễm không dính 
nước hay như mặt trời, mặt trăng bất trụ trong hư 
không, chuyển động không ngăn ngại. 


4... Nguyện Dẫn Dắt Chúng Sanh Đến An Lạc 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) xoa dịu toàn nỗi khổ đau của 
các cõi thấp trong mọi phương và trên toàn xứ sở. Xin 


nguyện cho tôi (đệ tử) mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho 


tất cả mọi chúng sinh. 
5. Nguyện Mang Giáp Trụ Hồi Hướng 
Sau khi thành tựu công hạnh bồ đề, xin nguyện cho tôi 


(đệ tử) có khả năng mang phúc lợi đến cho mọi người, 
hằng tùy thuận chư chúng sinh, nhờ thuyết giảng và 


67 


kiên trì theo hạnh Phổ Hiền trong tất cả các đại kiếp vị 
lai. 


6. Nguyện Đi Theo Chư Bồ Tát 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn hòa hợp với các bạn đạo 
cùng đi theo con đường hành trì tương tợ, và xin cho 
hạnh nguyện của tôi (đệ tử) được tương ưng với sự 
hành trì của thân khẩu ý. 


Z... Nguyện Gặp Được Tôn Sư Đức Hạnh và Làm 
Hoan Hỷ Thầy 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn hòa hợp với các thiện tri 
thức giảng dạy hành trì hạnh Phổ Hiền, và xin nguyện 
không bao giờ làm cho tâm của chư vị bị thất vọng. 


8... Nguyện Được Gặp và Hầu Hạ Chư Phật Hiện 
Thân 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) diện kiến được chư Phật bao 
quanh bởi chư Bồ Tát mặt đối mặt và không mệt mỏi 
trong tất cả các đại kiếp vị lai. Xin nguyện cho tôi (đệ tử) 
luôn dâng lên những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo 
đến chư vị. 


9... Nguyện Bảo Tồn Giáo Pháp 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) bảo tôn thánh pháp của tất cả 


chư vị Phật và soi sáng các công hạnh bồ đề. Xin nguyện 


68 


cho tôi (đệ tử) hành trì hạnh Phổ Hiền trong tất cả các 


đại kiếp vị lai. 
10. Nguyện Đắc Được Kho Báu Vô Tận 


Qua các kiếp tái sinh trong mọi thân hiện hữu, xin 
nguyện cho tôi (đệ tử) tích tụ kho báu vô tận của công 
đức và trí tuệ; xin nguyện cho tôi (đệ tử) cũng trở thành 
kho báu vô tận của tất cả mọi công đức phương tiện 


thiện xảo, trí tuệ, tư duy, và giải thoát. 


11. Nguyện Có Những Phương Tiện Nhập Vào 
Hạnh Phổ Hiền 


a. Nhập oào được Cốõi Trang nghiêm Tịnh độ Diện Kiến 
Chư Phật 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thấy được vô số cõi trang 
nghiêm Tịnh độ nhiều như các cực vi của thế gian, với 
chư Phật bất khả tư nghì, ngự giữa chúng hội Bồ-tát 
trong mỗi cõi trang nghiêm Tịnh độ, và xin nguyện cho 
tôi (đệ tử) cùng thành tựu công hạnh bồ đề chung với 
chư vị. 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thấy được trong cùng khắp 
pháp giới, ngay cả trên đầu sợi lông, chứa cả một biển 
lớn chư Phật của ba đời và [mười] phương, cùng với 
một biển các cõi trang nghiêm Tịnh độ tồn tại lâu dài 
bằng một biển lớn của nhiều đại kiếp; xin nguyện cho 
tôi (đệ tử) thành tựu nhập vào các công hạnh bồ đề 
[trong từng các cõi trang nghiêm Tịnh đội]. 


69 


b. Nhập uào Chú Tâm Pháp Ngữ của chư Phật 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) luôn luôn chú tâm vào Pháp 
Ngữ của chư Phật, mỗi lời là thanh tịnh âm của tất cả 
chư Phật và biển ngôn từ khế hợp chính xác, hằng thuận 
theo nhu cầu của tất cả mọi chúng sinh. 


c. Nhập oào Thính Hội Chuyến Pháp Luân 
Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có được sức mạnh của tâm để 
chú tâm vào âm thanh vô tận của chư Phật của ba đời 


khi chư vị chuyển Pháp Luân. 


d. Nhập oào tất cả các Đại Kiếp 

[Vì nhất thiết trí của chư Phật] thường biết [hay nhập 
được vào] tất cả mọi đại kiếp vị lai, vì thế, xin nguyện 
cho tôi (đệ tử) cũng đạt được nhất thiết trí, thường biết 
tất cả đại kiếp ngay trong một niệm. Xin nguyện cho tôi 
(đệ tử) đạt nhất thiết trí ngay trong một niệm, nhận biết 


tất cả mọi pháp chứa trong khoảng thời gian của ba đời. 


e. Nhập ouào Diện Kiến tất cả chư Phật ngau trong một 
Niệm 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thấy được tất cả chư vị sư tử 
của nhân loại, chư Phật Thế Tôn của ba đời ngay trong 


một niệm. 


ƒ. Nhập uào Cảnh Giới Hủ Lạc của chư Phật 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) có thể hoan hỷ [nhập vào] 
cảnh giới hỷ lạc của chư vị với uy lực giải thoát [thấy 
các cảnh giới đó] như huyễn. 


70 


ø. Nhập oào Thành Tựu tất cả các cõi Trang nghiêm Tịnh 
độ 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu quán thấy trên mỗi 
cực vi xuất hiện tất cả các cõi trang nghiêm Tịnh độ 
trong ba đời; và xin nguyện cho tôi (đệ tử) thâm nhập 
vào tất cả các cõi trang nghiêm Tịnh độ của chư Phật đó 
[trên mỗi cực vi] trong mọi phương. 


h. Nhập uào Thân Cận khi chư Phật Trụ Thế 

Khi có vị Chiếu Thế Đăng của Thế gian [chư Phật] vị lai 
nào chứng ngộ đạo lộ Phật quả, chuyển Pháp Luân, và 
xả ly sâu não để nhập Niết Bàn tịch tĩnh, thì xin nguyện 
cho tôi (đệ tử) luôn luôn được hiện diện khi chư vị trụ 
thế. 


12. Nguyện Thành Tựu Bồ Đề Lực Nhờ Hành Trì 
Chín Lực 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu viên mãn Bồ Đề 
lực [nhò tu tập chín lực] : 1. Tốc biến thần thông lực, 2. 
Phổ môn Đại Thừa Lực [những phương tiện để lợi lạc 
chúng sinh khác], 3. Phổ tu công đức lực, 4. Phổ đại từ 
bi lực, 5. Trang nghiêm thắng phúc lực, 6. Vô trước vô y 
lực, 7. Đại thông trí tuệ lực, 8. Phương tiện uy thần lực, 
9. Định tuệ uy thần lực. 


J1 


13. Nguyện Thành Tựu Hóa Giải An Hoà Các 
Chướng Ngại 


Xin nguyện thanh tịnh hóa tất cả các nghiệp lực, thuần 
hóa tất cả phiền não lực, hàng phục tất cả ma lực, và 
thành tựu Phổ Hiền hạnh viên mãn lực. 


14. Nguyện Thành Tựu Các Công Hạnh Bồ Đề 


Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu không mệt mỏi 
[bảy công hạnh bồ đề] lâu dài bằng biển lớn các đại 
kiếp: 1. trang nghiêm tịnh hóa chư sát hải, 2. giải thoát 
nhất thiết chúng sinh hải, 3. thiện năng chứng ngộ chư 
Pháp hải, 4. thâm nhập chư trí tuệ hải, 5. phổ năng 
thành tựu chư hành hải, ó. viên mãn nhất thiết chư 


nguyện hải, 7. thân cận bất đoạn chư Phật hải. 
15. Nguyện Thành Tựu Hành Trì 


qa. Theo chư 0† Phật 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu tất cả các Bồ Đề 
nguyện của chư Phật trong ba đời nhờ đạt thành giác 
ngộ qua hành trì hạnh Phổ Hiến. 


b. Theo Phổ Hiền Bồ Tát 

Trưởng tử của toàn chư vị Phật Thế Tôn là đức Phổ 
Hiền. Tôi (đệ tử) xin hồi hướng tất cả các công đức này 
để cũng đạt được các công hạnh như đức Phồ Hiền. Xin 
nguyện thân khẩu ý hằng thanh tịnh cũng như các công 
hạnh, mười phương sát thổ đều luôn được thanh tịnh. 


g2 


Nguyện xin đạt được và thành tựu các đại nguyện này y 
như đức Phổ Hiền Bố Tát. 


c. Theo Văn Thù Sự Lợi 

Xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu không mệt mỏi 
công đức hạnh Phổ Hiền nhờ đi theo các đại nguyện của 
đức Văn Thù Sư Lợi trong tất cả các kiếp vị lai. 


16. NGUYỆN KẾT THÚC 


Xin nguyện cho các công hạnh Bồ Đề của tôi (đệ tử) 
cùng các công đức được thành tựu vô biên. Nhờ tinh tấn 
vô lượng, xin nguyện cho tôi (đệ tử) thành tựu tất cả các 
thần thông lực [là các công đức Bồ Đề]. 


Giới Hạn Của Bổn Nguyện 

Cũng như các chúng sinh nhiều vô biên trong toàn pháp 
giới, và cũng như nghiệp cùng phiên não của chúng 
sinh nhiều vô lượng, xin nguyện cho giới hạn của các 


bổn nguyện này cũng trở thành rộng lớn vô biên. 
LỢI ÍCH PHÁT NGUYỆN 
1. Lợi Ích Của Sự Phát Nguyện Nói Chung 


Sau khi nghe bài tụng đại hồi hướng này, bất kỳ ai phát 
nguyện dũng mãnh muốn đạt đến giác ngộ tối thượng 
và phát tín tâm cho dù chỉ một lần cũng sẽ đạt được 
công đức lớn hơn cúng dường tất cả các cõi trong mười 
phương, trang nghiêm châu báu, đến chư Phật Thế Tôn 


73 


hay là cúng dường [đến chư vị] tất cả các niềm hỷ lạc tối 
thượng của chư thiên nhân lâu bằng các đại kiếp nhiều 
như các cực vi trong quả đất. 


2. Mười Ba Lợi Ích Chỉ Tiết Của Sự Phát Nguyện 


Bất kỳ ai phát nguyện Phổ Hiền này sẽ được 

(1) Không bao giờ phải chịu tái sinh trong cảnh giới địa 
ngục; 

(2) Xả ly tất cả các bạn ác; và 

(3) Nhanh chóng thấy được đức Phật Vô Lượng Quang 
[A Di Đà Phật]. 

Người đó sẽ: 

(4) Đắc tất cả đầy đủ các phước duyên; 

(5) Sống đời hạnh phúc; 

(6) Đắc tái sinh thân người quý báu; và 

(7) Nhanh chóng được trở thành như chính đức Phổ 
Hiền. 

(8) Ngay cả những người đã phạm tội ngũ nghịch trong 
vô minh cũng sẽ nhanh chóng thanh tịnh hóa hoàn toàn 
nếu trì tụng [bài kệ của] hạnh Phổ Hiền. 

(9) Người đó sẽ đắc trí tuệ viên mãn, 

(10) Sắc thân đẹp, các tướng quý, hạ sinh trong quý tộc, 
và sắc điện sáng rỡ. 

(11) Ngoại đạo và kẻ ác không làm hại được; và 

(12) Sẽ được tôn kính trong ba cõi. 

(13) Sẽ đạt nhanh chóng đến gốc cây Bồ Đề Thụ và ngồi 
dưới gốc cây để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, 


74 


đạt giác ngộ, chuyển bánh xe Pháp Luân, và hàng phục 
Ma vương cũng như là tất cả các Ma lực. 


3. Tóm Tắt Các Lợi Ích 


Bất kỳ ai bảo tôn, thuyết giảng, hay trì tụng bài kệ 
nguyện [cầu] của hạnh Phổ Hiền cuối cùng sẽ đạt đến 
Phật quả viên mãn. Nguyện cho không một ai bị thất 


vọng không đạt giác ngộ viên mãn. 

HỒI HƯỚNG CÁC CÔNG ĐỨC CỦA ĐẠI 
NGUYỆN NÀY 

1. Hồi Hướng Theo Chư Phật 

Như chư Phật trong ba đời đã hết lời tán thán công đức 
hồi hướng, tôi (đệ tử) xin hồi hướng mọi bổn công đức 
này để [thành tựu] hạnh Phổ Hiền 

2. Hồi Hướng Theo Chư Bồ -Tát 

Như đức Văn Thù Sư Lợi trang nghiêm đã hồi hướng, 
cũng như đức Phổ Hiền đã hồi hướng, tôi (đệ tử) cũng 


xin hồi hướng tất cả công đức để xin nguyện hành trì 
theo chư vị. 


75 


3. Hồi Hướng Để Đạt Quả Vị 


Khi ha đời, xin nguyện cho tất cả mọi [nghiệp lực] sĩ mê 
được tiêu trừ để tôi (đệ tử) thấy được đức Phật Vô 
Lượng Quang hiện tiền đối diện và vãng sinh nơi Cực 
Lạc quốc [Sukhavati]. 


Trong cõi Cực Lạc trang nghiêm Tịnh độ, xin nguyện 
cho tôi (đệ tử) chứng ngộ viên mãn và thành tựu tất cả 
các bổn nguyện [của hạnh Phổ Hiền] và lợi lạc đến tất cả 
chúng sinh khi vũ trụ còn tồn tại. 


4. Hồi Hướng Để Được Phật Thụ Ký 


Hoan hỷ trong hội thánh chúng của chư Phật, xin 
nguyện cho tôi (đệ tử) được vãng sinh trong đóa hoa 
sen đẹp và toàn hảo, và xin nguyện đức Phật A Di Đà 


thụ ký cho tôi (đệ tử) đạt giác ngộ. 
5... Hồi Hướng Để Lợi Lạc Tùy Thuận Chúng Sanh 


Sau khi được thụ ký, xin nguyện cho tôi (đệ tử) từ đó 
thành tựu đại lợi ích cho chúng sinh trong mười 
phương, nhờ uy lực của trí tuệ qua vô số hóa thân. 


Kết Luận 

Do bất kỳ công đức nhỏ nhặt nào mà tôi (đệ tử) đã tích 
tụ nhờ trì tụng bài nguyện Phổ Hiền, xin nguyện cho tất 
cả các nguyện lành của chúng sinh được thành tựu ngay 
lập tức. 


76 


Do công đức vô biên tích tụ nhờ hồi hướng hạnh 
nguyện Phổ Hiền, xin nguyện cho vô lượng chúng sinh 
được giải thoát khỏi trầm luân trong bể khổ. Xin nguyện 
cho chúng sinh đạt đến cảnh giới cao của đức A Di Đà 
Phật. 


Xin nguyện cho Phổ Hiền Hạnh Nguyện này mang lại 
lợi ích đến vô lượng chúng sinh; xin nguyện cho các 
chúng sinh thành tựu [công đức đã tuyên hứa] trong lời 
kinh tuyên thuyết bởi đức Phổ Hiền, và xin nguyện cho 
tất cả các cõi thấp đều trống rỗng chẳng còn một chúng 


sinh nào. 


Bài tụng Phổ Hiền Hạnh Nguyện DIỆU KINH VƯƠNG 
[hay công hạnh Phổ Hiền] đến đây là hoàn mãn. 


Lời cuối 
Ghi chú (của dịch giả Anh ngữ): 


Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện (“Phags-Pa bZang-Po sPuod-Pa i 
sMon-Lam Gựi rGwal-Po) đến từ phẩm Nhập Pháp Giới (S5. 
Gandhauwuha - T. sDong-Po bKod-Pa hay sDoøng-Pos brGyan-Pa) 
của Kinh Hoa Nghiêm (S. Aøatamsaka-sutra - T. m]os-slDe 
Phal-Bo-Che) trong bộ Cam Châu Nhĩ (T. Kzm7mr). 
Bhadracharya (T. bZang-Po sPyod-Pa) đã dịch ở đầy là “Hạnh 
Phổ Hiền,“ nhưng điều này có hai nghĩa. Thứ nhất, bởi vì văn 
bản này là một bài nguyện và hành trì để thành tựu hạnh Phổ 


77 


Hiền, như là lục độ ba la mật, vì thế nên dịch là “Hạnh Phổ 
Hiền.” Thứ hai, vì bản văn này được Bồ Tát Phổ Hiền (5. 
Samantabhadra - T. Kun-Tu bZans-Po) tuyên thuyết cho Thiện 
Tài Đồng Tử (S. Sudhama - T. gNon-Nu Nor-bZang), và bởi vì 
cốt tủy của bản văn này là đưa hành giả vào các công hạnh 
Bồ Đề, tu tập, và đi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 
cho nên dịch là “Phổ Hiền Hạnh Nguyện.” Tôi đã đi theo ý 
nghĩa đầu tiên ngoại trừ ở những chỗ mà văn bản tiếng Tây 
Tạng, trong những dòng chữ đặc biệt, đã có nói rõ là khác. 


Tulku Thondup phiên dịch và Harold Talbott hiệu đính với 
sự phụ giúp của Lydia Segal và Toni Kenyon dựa theo “Phags- 
Pa bZang-Po sPuod-Pa1 sMon-Lam Gụi “Grel-Chung “Phags- 
mChog rNams-Kụi rNam-Par Thar-Pa mTha~-Yas La Jus-Pa7i 
sGo, một bài luận giải do Lo-Chen Dharmashri (1654-1717) 
của sMin-Grol gLing viết, và cũng dựa trên “Phass-Pa bZans 
Po sPuod-Pa Tshid-Don Gựi “Grel-Ba Legs-bShad Kun-Las bTus- 
Pa, một bài luận giải viết bởi Grags-Pa rGyal-mTshan (là một 
vị đệ tử của Khyentse Wangpo). Về bản dịch từ tiếng Hoa, 
xin đọc Nhập Thực Tánh Giới (E. Entry mmto the Realm of 
Reality), do Thomas Cleary phiên dịch (Boston: Nhà Xuất Bản 
Shambala, 1989), trang 387-394. 


Ghi chú (của dịch giả Việt ngữ): 

(7) Văn bản này đã được dịch sang Việt ngữ bởi Lý Bùi (pháp 
danh Sonam Nyima Chân Giác, bút hiệu Không Quán), tháng 
3, 2011, với sự tham khảo các văn bản: 

1- Hán ngữ "Nghi Thức Nhật Tụng" của Trung Tâm Phật 
Pháp Đức Thanh Nhương (T. Dechen Rang), 5an Jose, Hoa 


78 


2 - Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát 
Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện thứ bốn mươi. (Hán bộ 
trọn phần sau quyển thứ tám mươi. Đại Chánh Tân Tu Đại 
Tạng Kinh, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ, số hiệu 0278, Đại Phương 
Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đại Đường tăng Thật-Xoa- 
Nan-Đà dịch, Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh). 


Chú thích: 


T: Tạng ngữ, S: Phạn ngữ, C: Hán ngữ, E. Anh ngữ 


Bản dịch Anh ngữ: Tulku Thondup 
Hiệu đính: Harold Talbott 
Bản dịch Việt ngữ: Lý Bùi 


79 


S0 


V 
TÁT GIÀ GIÁO TẠNG - 
ĐẠI CHỨNG ĐẠO CA 


The Grent Song 0ƒ Exper1eice 
Jetsun Draepa Gwal†sen (1147-1216) 


Nam Mô Đấng Đạo Sư Hiền Giả, 


Trước chư Đạo Sư và chư bổn tôn Hộ Phật hợp nhất 
bất phân ly, viên dung mọi đức hạnh trong dòng thần 
thức. 

Đệ tử xin đảnh lễ bằng thân, khẩu, và ý thanh tịnh; 

Đệ tử xin cúng dường với tâm vô năng chấp và vô sở 
chấp; 

Đệ tử xin tán thản bằng tâm, vượt khỏi ngôn từ, không 
vọng tưởng biến kế; 

Đệ tử xin phát nguyện sám hối, vô nhiễm bởi tội 
chướng của ba đòi; 

Đệ tử xin quy y với tâm vô tướng, vô úy; 

Đệ tử xin phát nguyện vô lượng tâm vô tướng bồ đề), 
bản tính của nó chính là pháp tính, như hư không; 


S1 


Hồi hướng căn gốc của công đức chưa tích tụ đến giác 
ngộ; 

Xin chư vị thọ nhận mạn đà la này của các pháp không; 
Xin ban hộ trì cho đệ tử, là người đủ phước duyên. 


Chỉ khi nào tri kiến đã được xác quyết, Chư Phật đã 
tuyên thuyết, "Tất cả mọi kiến chấp về tính không là gốc 
của các sai lầmŒi," Vì thế, tri kiến là chẳng có gì để tri 
kiến, Vì với người trí giả, không có tri kiến. Người có 
thông minh sắc bén, vượt trên ngôn từ; với kẻ tinh tấn, 
không có gì để thiền định; với kẻ có tín tâm, không có 
nhân và quả; với người có từ tâm, chẳng có các chúng 
sinh; với người gom góp nhị tích lũy, không có quả vị 
Phật. Thoát khỏi biên kiến là vượt ngoài trí thức, thoát 
khỏi các ngôn từ, và các tướng. Trung Quán, Duy Thức, 
và vân vân, ngôn từ trong chữ viết là vọng tưởng biến 
kế. 


Tư tưởng trong tâm là những khái niệm suy lường, thực 
tính thì bất khả thuyết và bất khả tư nghì. 


Bởi vì khi nào các kiến chấp còn tiếp tục tôn tại thì 
không có giải thoát khỏi mọi khổ đau. Tâm khái niệm 
suy lường là đại vô minh; cho nên có nói rắng nó làm ta 


bị chìm đắm trong biển luân hồi. 
Thần thức không được giải thoát bởi văn®, đừng diễn tả 


tri kiến bằng ngôn từ! Với kinh, luận, và giáo pháp (5. 
upadesa), tri kiến sẽ được xác quyết, tâm được an hòa. 


S2 


Chỉ khi nào đạt hành trì thiền định, thì mới không còn 
(sự) thiền định, và cũng không còn (tướng) thiền giả. 


Thiền định giải thoát khỏi các biên kiến là thiền vô 
tướng, như thế, buông xả mọi sở hành? và hãy tu tập 
hành trì. 


Với tâm thức vô tâm, hãy quán chiếu vào trong tâm; nếu 
có cái thấy được, thì đó chẳng phải là chính cái tâm ấy. 
Với sự thấy vô kiến, thấy được chính tâm ấy; hãy trụ 
không xao lãng trong vô kiến tâm. Nếu bị hôn trâm, hãy 
tu tập với tâm quang minhŒ??; nếu tán loạn, hãy nắm 


lấy móc sắt của sự tỉnh giác chánh niệm. 


Thiền định là tâm quang minh vô khái niệm suy lường. 
Đừng diễn giải thiền định bằng văn tự mà không có liên 
hệ với cam lồ của sự chứng ngộ! Bắt đầu bằng phát 
nguyện lòng từ bi và bồ đề tâm; sau cùng, hãy hồi 
hướng công đức đến bồ đề. 


Chỉ khi nào tu tập hạnh, ta mới chứng được tri kiến và 
thiền định. Sau khi niêm kín lòng dục về đồ vật, hãy tu 
tập hạnh mà tâm không có gì để nhận và bỏ. Đừng để 


hạnh vô biến kế và tự nhiên như thế đi về phía tà hạnh. 


Đừng để thiện hạnh là những bạn tốt đến giúp mình đi 
về phía tâm phóng dật. Đừng để hạnh nhất vị vô chấp 
đi về phía tham ái và sân hận. Đừng để hạnh thư giãn 
vô tác đi về phía bất thiện! Đừng để hạnh thanh tịnh 


S3 


tam luân đi về phía hạnh cấu uế. Đừng để hạnh không 
đính mắc cả hai, thiện và bất thiện, rơi trong trung tính. 
Chỉ khi Phật quả được xác quyết, thì ngoài tâm chẳng có 
pháp nào khác. 


Khi nhận chân ra rằng tự cái tâm, đó là Phật, đừng tìm 
kiếm Phật ở đâu khác. Xin đừng để cái pháp thân chứa 
hai thanh tịnh ấy rơi về phía tạng thức. Đừng chấp thủ 
bản tính của Phật qua sắc thân, hiện tướng đối với 
những [chúng sinh] cần phải thuần hóa. Trong tạng 
thức, không có Phật; đừng mong cầu chứng đắc. Trong 
rốt ráo, không có các chúng sinh; đừng sợ khổ đau. 


Trong tri kiến vượt ngoài tư tưởng và ngôn từ, ta bị mê 
lầm bởi tu tập văn và tư các kinh điển và mật điển. 
Trong thiền định ha xa các biên kiến, ta bị mê lầm bởi vì 
cố sức tỉnh tấn về thân và tâm. Trong sự hành trì tự 
nhiên của giới hạnh không ngừng nghị, ta bị mê lầm khi 
bị lạc lối trong tà hạnh và phóng dật. Trong quả vị đó, 
sự bất phân giữa luân hồi và niết bàn, ta bị mê lầm vì bị 
lạc vào phía tâm sở cầu và sợ hãi. 


Tri kiến của Đại Trung Đạo là niềm hỷ lạc không mê 
lầm bởi vì nó không phải là một lời đề nghị. Thiên định 
thư giãn thân và tâm là niềm an lạc không sai lầm bởi vì 
không có cố sức. 


Đức hạnh đó, nền tảng tạo nhân của tham ái và sân hận, 
là niềm an lạc không sai lầm bởi vì không có nhận và 


S4 


bỏ. Quả vị đó, đại thủ ấn, là niềm an lạc không sai lâm 


bởi vì vô sở cầu và vô úy. 


Nếu không có biến kế, đó là tri kiến. 

Nếu không có tán loạn, đó là thiên định. 
Nếu buông bỏ sở hành, đó là đức hạnh. 
Nếu chính tâm ấy được hiểu, đó là quả vị. 
Nếu nghi ngờ được cắt đứt, đó là tri kiến. 
Nếu không có tán loạn, đó là thiên định. 
Nếu không có thủ và chấp, đó là đức hạnh. 


TA/ 


ếu phẩm hạnh được viên mãn, đó là quả vị. 





Nói chung, khi hành giả chứng ngộ tri kiến, khi không 
có tướng trạng nào để thiền định, vị hành giả vĩ đại đó 
không có gì để hành trì. 


Khi không có sở hạnh để tuân thủ, thì đó là du già vô sở 
hạnh. 

Khi không có quả vị... [Đến đây văn bản Tây Tạng thiếu 
mất một hàng]... tri kiến tối thượng là không còn kiến 
giải, ở đây các hệ phái triết luận không còn cân thiết 
nữa; tối thượng thiền là vô thiên; ở đây không cần đến 
tâm chấp thủ; sở hạnh tối thượng là vô sở hạnh, ở đây 
không cần đến tà hạnh; quả vị tối thượng là vô quả vị, ở 
đây không cần đến tâm sở cầu và sợ hãi. 


Nói chung, không có tướng để thấy trong Thực Tính, 


bây giờ, cũng thế, tri kiến không phải là kiến. Không có 
một vật để thiền trong bản tính, bây giờ cũng thế, thiền 


S5 


là vô thiền. Trong chân tính, không có sở hạnh, bây giờ 
cũng thế, sở hạnh là vô sở hạnh. 


Nếu tri kiến không có trung tâm hay giới hạn, dĩ nhiên 
ta có thể nghĩ rằng đó là hư không. Nếu không có 
chuyển động hoặc gợn sóng trong thiền định, đi nhiên 
ta có thể nghĩ rằng đó là núi. Nếu không có tăm tối của 
tâm minh quang trong chứng ngộ, dĩ nhiên ta có thể 
nghĩ rằng đó là nhật và nguyệt. Nếu không có nhận và 
xả trong sở hạnh, dĩ nhiên ta có thể nghĩ rằng đó là mặt 
đất. Nếu không có sở cầu và sợ hãi trong quả vị, dĩ 
nhiên ta có thể nghĩ rằng ta lìa bỏ chấp trước. 


Thiền định có thể có hay không viên dung vào tri kiến, 
nhưng khi thiền định viên dung vào tri kiến, không có 
tán loạn trong bản tính tối hậu. 


Tri kiến có thể có hay không viên dung vào thiền định, 
nhưng khi tri kiến viên dung vào thiền định, không có 
chấp vào vị của thiền na. Tri kiến và thiền định có thể có 
hay không viên dung vào sở hạnh, nhưng khi tri kiến và 
thiền định viên dung vào sở hạnh, kinh nghiệm chứng 
ngộ thiền định và hậu thiền định sinh khởi. 


Nếu chứng ngộ không khởi trong tâm, thì tri kiến cao có 
lợi ích gì? 

Nếu thiền định chẳng trở thành thuốc giải cho tâm cấu 
uế, thì thiền định giỏi có lợi ích gì? 


SỐ 


Nếu trí tuệ không hỗ tương với từ bi, thì hành trì kỹ 
lưỡng có lợi ích gì? 

Nếu lỗi lầm của ta chẳng giảm, ngay cả trên bề mặt, thì 
phật tính nguyên sơ có lợi ích gì ? 


Nếu chứng ngộ ý nghĩa của vô sinh, ta đã đạt giới hạn 
của tri kiến. 

Nếu cả hai thiền định và hậu thiền định đều không hiện 
hữu, ta đã đạt giới hạn của thiền định. 

Nếu diệt trừ và che chở đều bị vô hiệu hóa, ta đã đạt 
đến giới hạn của sở hạnh. 

Nếu ta chứng đạt cả pháp thân và sắc thân, ta đã đạt 


đến giới hạn của quả vị. 


Hãy quán xét tâm thức của ta về tri kiến; có thấy sự hiện 
hữu hay không hiện hữu của thường và đoạn? 

Hãy quán xét tâm thức của ta về thiên định; có thấy sự 
hiện hữu và không hiện hữu của tán loạn? 

Hãy quán xét tâm thức của ta về sở hạnh; có thấy sự 
hiện hữu và không hiện hữu của phàm tâm? 

Hãy quán xét tâm thức của ta về quả vị; có thấy sự hiện 
hữu và không hiện hữu của khả năng chịu đựng khổ 
hạnh? 


Tri kiến là chỉ đạo của tâm thức, thiền định là đạo lộ của 
tâm thức, sở hạnh là bạn hữu của tâm thức, quả vị là 
chủ nhân của tâm thức. Bầu trời của tri kiến được xem 
là cao; biển thiền định được xem là sâu; ruộng sở hạnh 


S7 


được xem là mầu mỡ; vụ gặt của quả vị được xem là 


chín mùi. 


Cho dù ta không sở hữu trí tuệ cao nhất, nhờ học hỏi 
với các đạo sư uyên bác, nhờ tích tụ trí tuệ của văn và 
tư, ta có thể khởi lên trí tuệ của chứng ngộ. 


Giống như cái ách và cổ của con rùa trên biển, hãy hiểu 
rằng thân người khó được. Giống như viên ngọc trên 
đỉnh đầu của long vương Đức Xoa Ca (S. Takshaka), hãy 
hiểu rằng đạo sư khó tìm. Hiểu rằng thân người biến 
đổi vô thường qua bốn mùa vì đó là dấu hiệu bí mật của 
sự chết. Giống như một người bị lưu vong khỏi xứ sở 
của kẻ thù, hãy hiểu rằng tất cả mọi thứ sẽ phải bỏ lại 
đẳng sau khi ha đời. Như màu sắc trên lông của con 
công thì phải hiểu rằng tất cả đều sinh ra từ nghiệp. 


Nếu chứng ngộ bản thể của tính không, thì ngộ được lý 
vô sinh trong luân hồi. Như ảnh chiếu trong gương, 
hiểu bản tính của các tướng đều là không. Như cảnh 
thấy trong mơ, ngộ ra bản tính của không là các tướng. 
Như sắc vàng của nhũ tương, ngộ ra bản tính là thanh 


tịnh viên mãn. 


Như mây, bụi, hay rỉ sét, biết tâm suy lường phân biệt là 
phan duyên®). Biết tâm suy lường phân biệt là luân hồi. 
Biết tâm vô phân biệt là Niết Bàn. Biết luân hồi là khổ 


đau, biết giải thoát là hỷ lạc. Biết cả hai lạc và khổ đều 


S8 


không hiện hữu, biết tính không bổn sơ là tự tại từ khởi 
thủy. 


Đại để, khi ngộ khởi lên trong tâm, phát hỷ lạc; khi 
chứng được tri kiến, lại thêm hỷ lạc. Huyễn thân chín 
mùi là hỷ lạc; khi không bệnh tật, là thêm hỷ lạc. Nương 
tựa vào cách ly ẩn tu là hỷ lạc; khi buông bỏ tạo tác là 
thêm hỷ lạc. Sống theo chính mệnh, phù hợp với Giáo 
Pháp là hỷ lạc. Khi từ bỏ tà mệnh, lại thêm hỷ lạc. Lạc 
thọ của thân tâm trẻ trung là hỷ lạc. Khi ta hòa hợp 
được với pháp tu, lại được thêm hỷ lạc. Bạn hữu hòa 
hợp với tri kiến và sở hạnh là hỷ lạc. Hành trì trong cô 
tịch là hỷ lạc. Không chấp thủ thực phẩm và tài sản là 
hỷ lạc, không nơi cư trú cố định là hỷ lạc. Tình bạn 
không bó buộc là hỷ lạc, khi ta đạt tự tại, là hỷ lạc. 


Đệ tử không phải là người có công đức, nhưng đệ tử đạt 
được thân người cụ túc và hoằng truyền phật pháp, cả 
hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Từ bỏ bám chấp vào các pháp thế gian và khởi tâm tỉnh 
tấn hành Giáo Pháp tâm linh, cả hai điều này đều xảy 
đến cùng lúc. 

Ra đi bỏ lại xứ sở của ta và hội ngộ vị đạo sư ly hương, 
cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Tu học kinh điển và ngộ được lời kinh cùng ý nghĩa, cả 
hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Tìm ra vị đạo sư Kim Cương Thừa và đạt được bốn lễ 
quán đỉnh viên mãn, cả hai điều này đều xảy đến cùng 
lúc. 


s9 


Ban phép khẩu truyền và giáo pháp và phát khởi tín 
tâm từ diệu trí, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 
Khởi lòng sùng kính đến vị thầy và đưa hộ trì vào giòng 
tâm thức, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Dứt các lưới nghi về ngoại vật và khởi lên trí tuệ tự 
nhiên cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Đạt được minh quang trong hành trì sinh khởi thứ đệ 
quán Hộ Phậtt? thể nghiệm chứng ngộ hành trì viên 
mãn thứ đệ, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Đạt được nội hỏa hỷ lạc bừng cháy trong tâm thức, phát 
khởi của hỷ lạc và tính không trong tâm thức, cả hai 
điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Biết sự si mê là tương đối và biết tính không là thắng 
nghĩa, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Mất chính niệm vào đối tượng và liên kết được với móc 
câu của tỉnh giác, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 
Bị bất hạnh đến cướp và bạn hữu xuất hiện, thuốc giải 
độc, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Mất lòng ái dục các đối tượng và liên kết được vào các 
phương tiện thiện xảo, cả hai điều này đều xảy đến 
cùng lúc. 

Kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau và biết rằng đó là 
huyền ảo, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 

Thấy khổ đau của chúng sinh hữu tình và khởi lên lòng 
từ bi sâu đậm, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 
Đưa ra lời tranh biện với đối thủ và đưa ra chứng minh 
đến từ nội tâm, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 


90 


Khai thị nguồn suối của công đức và từ bỏ bám chấp 
vào thức ăn và của cải, cả hai điều này đều xảy đến 
cùng lúc. 

Từ bỏ các tà hạnh và hành trì bất kỳ thiện hạnh nào 
cũng là niềm vui, cả hai điều này đều xảy đến cùng lúc. 


Xin nguyện cho văn và tuệ cũng viên dung. 

Xin nguyện cho kinh điển và lý luận cũng viên dung. 
Xin nguyện cho giòng truyền thừa và đạo sư cũng hội 
ngộ. 

Xin nguyện cho tinh tấn và tín tâm cũng viên dung. 


Xin nguyện cho danh và hạnh cũng hòa hợp. 


Không có sự hiểu biết nào sẽ khởi lên khi văn mà thiếu 
trí tuệ. 

Chẳng có trí tuệ chắc chắn nào khởi lên qua lý luận mà 
không liên kết với kinh điển. 

Chẳng có sự hộ trì nào phát sinh qua vị đạo sư không có 
giòng truyền thừa. 


Không có thành tựu khi tín tâm mà không có tinh tấn. 
Không có lợi lạc gì cho chính mình khi thọ nhận pháp 
khẩu truyền mà không hành trì. 

Không có lợi lạc gì cho tha nhân qua phẩm hạnh không 
có thực danh. 

Không có trứng, gà sinh ra từ đâu? (Không có gà, làm 
sao có thể sinh ra trứng? Cái nào đến trước, gà hay 
trứng?) 


9] 


Trong tính vô sinh, nếu không có tạo tác khởi từ duyên, 
thì cái nào có trước, nhân hay quả? 

Trong tính thanh tịnh bổn sơ của chính tâm thức, nếu cả 
hai tâm phân biệt và trí tuệ đều không hiện hữu, thì cái 
nào có trước, Phật hay chúng sinh hữu tình? 

Vì các pháp không hiện hữu từ khởi thủy, nếu quả, phật 
tính, không xuất hiện, thì cái nào có trước, chư pháp hay 
Phật? 

Chưa từng có một cái gì trong chân đế; nếu cả hai si¡ mê 
và bất muội không hiện hữu, thì cái nào có trước, tục đế 
hay chân đế? 

Bởi vì trong chân đế không có Phật, ai đã giảng dạy 
Tam Tạng kinh điển? 

Nếu đấng thiên nhân sư chẳng hề dạy Giáo Pháp, làm 
sao có được ba tạng kinh điển? 

Nếu nói rằng "Diệt đế không hiện hữu, tất cả những gì 
sẽ điệt và sẽ sinh, pháp hữu vi, đều chẳng hiện hữu 
trong thắng nghĩa," làm sao có thể nói là quả sinh ra từ 
nghiệp? 

Nếu chân tính chẳng sinh ra từ khởi thủy, làm sao có 
diệt để? 

Ngoài ra cái pháp giới, dù là cách nào đi nữa cũng 
chẳng có cái gì hiện hữu. 


Trong pháp tính bất động, làm sao mà có sinh và diệt? 
Nếu chư pháp đều là giả, tại sao ta vẫn nghĩ chúng có 
thực? Nếu chư pháp là thật, thì làm sao mọi sự đều là 
giả lầm? Nếu luân hồi tự nó là khổ đau, thì hành bất 


thiện chỉ là sĩ mê cùng tột. Nếu không có giải thoát 


92 


trong cảnh giới cao, thì hành thiện để tạo giải thoát như 
thế chỉ là mê lầm. Nếu quả của nghiệp tự nó có thật, thì 


bản tính trống rông của nó là điều sai lầm. 


Bóng trăng trong nước chẳng phải là mặt trăng trên bầu 
trời, nhưng không nương vào đó [trăng] thì nó [bóng] 
chẳng thể hiện ra; tương tợ, tính của mọi sự vật được 
giải thích theo nhị đế. 


Sẽ không có pháp nào mà không bao gồm trong nhị đế. 
Bởi vì chân tính chẳng thật và chẳng giả, chấp thủ vào 
nhị đế là mê lâm. Tham ái đối tượng, nước muối của 
lòng ái dục, chẳng bao giờ có thể thỏa mãn được [ái 
dục]; như người hủi đi tìm gương soi, khi ta từ bỏ tham 
ái, ta được an lạc. 


Sóng của bể khổ (S. đuhkha) chẳng bao giờ có thể ngừng; 
như khói trong đám tàn tro lửa, khi ta từ bỏ điều bất 
thiện nhò pháp tu, [khổ của ta] được tiêu trừ. 


Trong giòng sông sinh, lão, bệnh, và tử, ta chẳng bao giờ 
có thể giải thoát; như khi xây cầu để độ qua sông, nếu ta 
chứng ngộ vô sinh, thì được giải thoát. 


Biển lớn của luân hồi chắng bao giờ có thể cạn; như khi 


khởi lên của thất thái dương tận thế, khi từ bỏ lòng ái 


dục vào các đối tượng, [luân hồi của ta] sẽ cạn tận. 


93 


Nỗi khó nhọc trong việc làm phan duyên của công việc 
thì chẳng bao giờ có thể hết; như khi chuyển đổi giòng 
kênh đào để tưới ruộng nhờ lìa bỏ [công việc] ngay tại 
chỗ, ta chấm dứt nó. 


Vô minh đen tối dày đặc chẳng bao giờ có thể tiêu trừ; 
như ngọn đèn trong phòng tối, khi mặt trời trí tuệ khởi 


lên, [vô minh] bị tiêu trừ. 


Mặt trời trí tuệ của vô ngã chẳng bao giờ có thể khởi lên; 
như hừng đông của mặt trời mọc, khi pháp tối thượng 
khởi lên trong giòng tâm thức, [trí tuệ] khởi sinh. 


Phiền não đau đớn của tâm suy lường phân biệt chẳng 
bao giờ có thể nhổ sạch; như khi vị bác sĩ giỏi giải phẫu 
để lấy ra viên đạn, khi ta có được thuốc giải thần diệu, 
nó sẽ nhổ sạch. 


Nút buộc của lòng tham ích kỷ chẳng bao giờ có thể 
tháo gỡ; như khi cởi tháo nút vải lụa, khi ta hiểu ra của 
cải chỉ là huyễn ảo, nó sẽ được tháo gỡ. 


Trong ngục tù luân hồi của ba cõi ta chẳng bao giờ có 
thể giải thoát; như người tù được thả ra khỏi phòng 
giam, khi thoát ra khỏi vòng xích sắt của năng chấp và 
sở chấp, ta được tự tại. 


94 


Cõi niết bàn chẳng bao giờ có thể đi đến; như khách lữ 
hành đi vào đạo lộ, khi liên kết được với khởi điểm của 
đạo lộ giải thoát, ta sẽ đến đích. 


Đạo sư, vị thiện tri thức, chẳng bao giờ có thể gặp được; 
như là Đàm Vô Kiệt (S. Dharmodsafa) và Thường Đề Bồ 
Tát (S. Sadaprarudita), khi có duyên lành tích tạo trong 
quá khứ, sẽ hội ngộ [vị đạo sư]. 


Giòng cam lồ pháp khẩu truyền chắng bao giờ có thể 
uống; như đi tìm thức uống lúc cảm thấy khát, khi vị đệ 
tử sẵn sàng từ bỏ các công việc [thế gian], thì vị đó đã 


ý 
uống. 


Đại thủ ấn bất nhị chẳng bao giờ có thể chứng ngộ; như 
con lạc đà mẹ nhận ra lạc đà con, khi nhận biết được 
tâm thức, thì [đại thủ ấn] được chứng ngộ. 


Tán lá của ngôn ngữ quy ước chẳng bao giờ có thể tàn 
tạ; như [đóng cửa] cơ sở thương mại vì hàng hóa của 
mình đã cạn hết, khi tâm suy lường phân biệt cạn kiệt, 
[ngôn ngữ] sẽ cạn kiệt. 


Như da chưa thuộc, dòng tâm thức của ta chẳng bao giờ 
có thể được thuần thục; như thuốc chữa cho người có 
bệnh, khi ta hành trì theo Giáo Pháp, [bệnh] sẽ được 
chữa khỏi. 


95 


Sự chứng đắc tam thân”) và ngũ trí) chẳng bao giờ có 
thể đạt được; như một vương quốc được tạo ra từ công 
đức tích tụ, khi nhị tư lương được viên mãn, thì [tam 
thân và ngũ trí] sẽ đạt được. 


Những vị tăng sĩ đã hành trì văn và tư có hiểu được ý 
chỉ của kinh và mật? 


Thật nguy hiểm khi chưa trừ được lưới nghỉ; xin đừng 
để ý chỉ này rơi vào phía của quy ước (thế gian). 


Chư vị đạo sư viết sách và giảng dạy đã có được lợi lạc 
của trí tuệ xác tín chưa? Hãy đào sâu vào trong thánh 
giáo pháp truyền khẩu! Bởi vì có nguy cơ là các học giả 
sẽ chết như một phàm nhân. Tất cả chư vị thiên giả 
hành trì, xin đừng ham thích vào nói chuyện thị phi vô 
bổ; xin đừng ham muốn quá đáng thực phẩm và quần 
áo; xin đừng trở thành bám chấp vào vị của thiền duyệt. 


Tất cả chư vị hành giả đã từ bỏ tâm bất thiện, xin hiểu 
biết phần nào ý nghĩa của kinh và mật, đôi khi hãy đi 
theo vị đạo sư làm phụ tá, hãy luôn luôn quán xét tâm 
thức của mình. 


Nếu giãi đãi không hành đức hạnh, [hãy nhớ] đến vô 
thường sự chết trong tâm! 

Nếu tham ái và ghét bỏ khởi lên vào các đối tượng, [hãy 
nhớ] pháp tính của các pháp trong tâm! 


96 


Nếu vướng mắc vào vòng thân thuộc và các đồ vật [hãy 
nhớ] biết đó là sự lừa dối của Ma vương! 

Nếu, dù làm cái gì cũng chẳng thấy có hạnh phúc, [hãy 
nhớ] trong tâm đó là khuyết điểm của cõi luân hồi! 


Với Giáo Pháp, kiếp này và kiếp sau đều được hỷ lạc, 
thân trung ấm cũng được hỷ lạc, tái sinh được hỷ lạc - 
[đó là] cực hỷ lạc nhờ lý vô sinh. 

Hành giả được hỷ lạc, tha nhân được hỷ lạc, cả hai được 
hỷ lạc; vì thế, xin hãy luôn luôn hành trì Giáo Pháp. Khi 
đạt được tái sinh với thân người cụ túc, tại sao ta không 
hành trì Giáo Pháp tâm linh? Nhiều lần có được vị 
thánh đạo sư, tại sao ta vẫn không làm vị ấy vui lòng? 
Nhiều lần cầu xin ban giáo pháp truyền khẩu thâm sâu, 
tại sao ta vẫn không hành trì gì cả? Nhiều lần khởi trí 
tuệ xác tín vào Giáo Pháp, tại sao ta vẫn quay lưng bỏ 
lại? 


Nói chung, sau khi ha bỏ xứ sở của mình, đi hành cước 
lưu vong; cho dù xa lìa xứ sở của mình, ta cũng không 
hối tiếc. Luôn hướng tâm thức về Giáo Pháp tốt lành; 
cho dù phải tái sinh trong địa ngục, ta cũng không hối 


tiếc. 


Hãy nương tựa vào vị đạo sư như là vị Hộ Phật chính 
của mình; cho dù tư lương của ta cạn kiệt, ta cũng 
không hối tiếc. 

Hãy làm mọi việc hầu hạ tận lực với vị đạo sư; cho dù vị 
ấy không quan tâm đến mình, ta cũng không hối tiếc. 


97 


Hãy cầu xin ban Giáo Pháp -padeshas®*- phù hợp với 
kinh điển; cho dù chẳng thể hành trì, ta cũng không hối 
tiếc. 

Thiện hạnh chính yếu là vô tác, từ bỏ mọi việc làm; cho 
dù chưa đạt được thành tựu (6S. s/43lz), ta cũng không 
hối tiếc. 

Giữ gìn các giới nguyện của mình là tu tập chính yếu; 
cho dù bị chế nhạo bởi các bạn hữu, ta cũng không hối 
tiếc. 

Hãy dùng cả cuộc đời mình để tích tụ tư lương cho Giáo 
Pháp; cho dù phải chết, ta cũng không hối tiếc. 

Xin đừng tạo tâm nuối tiếc cho chính mình; cho dù bị 
khiển trách bởi người khác, ta cũng không hối tiếc. 

Hãy trụ một mình không bám chấp vào bạn hữu; cho 
dù không có người trợ giúp, ta cũng không hối tiếc. 

Hãy quán xét tâm xem có chứng ngộ cốt yếu gì về tri 
kiến; cho dù chứng ngộ của ta bé nhỏ, ta cũng không 
hối tiếc. 

Hãy nương nhờ ăn thực phẩm lành để an hòa bệnh tật; 
cho dù phải bị bệnh, ta cũng không hối tiếc. 

Hãy hành trì các hạnh tương ưng với giới nguyện ta đã 
thọ nhận, cho dù hạnh còn có lỗi lầm, ta cũng không hối 
tiếc. 

Hãy xem xét lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người; cho 
dù tâm từ ái của ta với tha nhân còn thiếu sót, ta cũng 
không hối tiếc. 

Hãy lấy lợi ích tha nhân làm điều quan tâm chính yếu 
của ta; cho dù phúc lợi của ta bị mất mát, ta cũng không 
hối tiếc. 


98 


Hãy hát lên bài ca nhỏ phù hợp theo kinh nghiệm 
chứng ngộ; cho dù bị rơi vào lỗi nói chuyện tâm phào, 
ta cũng không hối tiếc. 

Hãy áp dụng biện pháp tằn tiện tài sản; cho dù chỉ có 
bữa tiệc nghèo, ta cũng không hối tiếc. 


Như hòn đá đã ném vào đại dương, xin hãy tìm đến 
một Giáo Pháp bất thối chuyển! 

Như khi cắt ngọn cây chuối, xin hãy tìm đến một Giáo 
Pháp vô sinh! 

Như ngọn đèn xua tan tăm tối, xin hãy tìm đến một 
Giáo Pháp giải bệnh! 

Như vị đệ tử của Bà la môn Vệ đà, xin hãy tìm đến một 
Giáo Pháp phù hợp với kinh điển! 





Như khi dùng a-xít để lau sạch vàng, xin hãy tìm đến 
một Giáo Pháp hữu dụng! 


Cho dù chư vị hộ pháp trong chùa, có vẻ như đang 
đánh, sắp đánh, nhưng vẫn không đánh. 

Cho dù các người cư sĩ tại gia tăng trưởng quyền lực có 
vẻ là hạnh phúc, sung sướng, nhưng họ vẫn khổ đau. 
Cho dù các hành giả Giáo Pháp đối đầu với khó nhọc có 
vẻ như khổ sở, khổ hạnh, nhưng họ vẫn an vui. 

Cho dù của cải của người làm hạnh bố thí, có vẻ như là 
giảm xuống, bót đi, nhưng thực ra là tăng trưởng. 


Chúng sinh và Phật vốn bình đẳng, vậy mà hạnh phúc 
và khổ đau làm ra sự khác biệt lớn giữa hai bên. 


99 


Ngã và tha vốn bình đẳng, vậy mà lý do tạo bám chấp 
làm ra sự khác biệt lớn giữa hai bên. 

Kẻ thù và con cái đều bình đẳng vậy mà yêu và ghét 
làm ra sự khác biệt lớn giữa hai bên. 

Mọi chúng sinh đạt được thân người đều bình đẳng vậy 
mà thành công hay thất bại làm ra sự khác biệt lớn giữa 
hai bên. 


Chúng sinh đã đạt thân người, xin đừng vui thích làm 
ác nghiệp, vì khổ -dukha- của kiếp sống này đã là khó 
kham nổi, huống gì còn nói đến khổ trong các cõi thấp? 


Tất cả công đức ta hành trì hãy làm với tri kiến và tâm 
hồi hướng; xin đừng để nó trở thành công đức hữu lậu. 
"Không có hạnh phúc cho các chúng sinh còn trâm luân” 
- nếu các ý nghĩa trên không tồn tại trong chính ta, thì 
ban thuyết giảng có lợi ích gì? Khi không quay lưng lại 
với tư tưởng vị lợi cho kiếp này, thì đi theo Giáo Pháp 
có ích lợi gì? 


Nếu không sợ hãi sinh và tử, thì thuyết giảng giáo pháp 
khẩu truyền mang lại lợi ích gì? 

Nếu không cắt lông lá của tâm suy lường phân biệt, thì 
cạo tóc trên đầu của mình có ích lợi gì? 

Nếu không thay đổi các phàm kiến của mình, thì thay 
đổi màu sắc y phục có ích lợi gì? 

Nếu không nương tựa nơi vị thánh đạo sư, thì la bỏ xứ 
sở của mình mang lại lợi ích gì? 


100 


Nếu không hành trì các giáo pháp khẩu truyền, thì hành 
văn và tư có lợi ích gì? 

Vào lúc cái chết ập đến, chẳng có gì giúp ta được ngoại 
trừ Giáo Pháp. 


Nói chung, một vị đạo sư tham lam và dối gạt sẽ không 
có thì giờ để ban truyền giáo pháp khẩu truyền thâm 
sâu; một kẻ dõi gạt lớn chỉ đường sai lạc với quyền 
giáot*) sẽ không có thì giò để gặp được thật giáo; kẻ 
khoa trương lớn về luân hồi khổ -duhkha- sẽ không có 
thì giờ để đạt niết bàn. 

Người có tăm tối lớn của vô minh sẽ không có thì giò để 


thấy rạng đông của mặt trời trí tuệ. 


Nếu chứng ngộ ý nghĩa của như huyễn, thì ta đã tìm 
thấy chân ngôn. 

Nếu chứng ngộ ý nghĩa của vô sinh, thì ta đã tìm thấy 
chỗ si mê. 

Nếu chứng ngộ ý nghĩa nhân quả, thì ta đã tìm ra quyền 
giáo. 

Nếu chứng ngộ ý nghĩa như hư không thì ta đã tìm ra 
thật giáo. 

Nếu chứng ngộ ý nghĩa của tính không, thì ta đã tìm ra 
tâm suy lường phân biệt. 


TA/¿ 


ếu liên kết được với tâm thức của vị thánh đạo sư, thì 





ta đã tìm ra giáo pháp khẩu truyền. 


101 


Xa hơn, cho dù hiểu Giáo Pháp đến đâu nữa, nếu ta 
không là một bình chứa thích hợp của giáo pháp, thì 
chẳng thể chứng ngộ được tri kiến. 


Đừng bị phân tâm chạy theo các lạc thú thế gian và 
không cắt đứt tâm biến kế quy ước. Nếu ta không thể 
sống một mình, thì ta sẽ không đạt được thành tựu; hãy 
từ bỏ và lìa xa vòng thắt của thân thuộc và đồ vật. Nếu 
chưa đạt ngộ mầm chồi của thắng nghĩa, thì chẳng có ý 
nghĩa gì trong cái vỏ của quy ước. Đừng để bị lôi cuốn 
chạy theo tám pháp thế gian€v, hãy từ bỏ công việc và 
khởi sự hành trì. 


Hãy nhìn xem có sự phù hợp giữa tri kiến và thiền định; 
hãy nhìn xem có sự liên hệ giữa sở hành và thời gian; 
hãy nhìn xem có sự liên hệ giữa giáo pháp khẩu truyền 
và kinh điển; hãy nhìn xem có sự phù hợp giữa người 
và sự tu tập Giáo Pháp; hãy nhìn xem có sự phù hợp 
giữa thiên định và hậu thiền định; hãy nhìn xem có sự 


liên hệ giữa giòng truyền thừa và vị đạo sư. 


Nói chung, không có tận cùng về ngôn ngữ của kinh và 
mật; ngay bây giờ, điều quan trọng để làm là chấm dứt 
ngôn ngữ. Sau khi cắt nghi ngờ về ý nghĩa, bây giờ, điều 
quan trọng để làm là chấm dứt tìm kiếm. [Không có] 
nghĩa lý trong việc làm thế gian; bây giờ, điều quan 
trọng để làm là từ bỏ xao lãng. 


102 


Ta không thể tùy thuộc vào Diêm vương -Yøa. Bây 
giò, điều quan trọng để làm là hành trì. Thời điểm chết 
không thể biết trước được, hãy phát tâm tinh tấn. Nếu 
ta được an vui, đó là do lòng từ bi của vị đạo sư. 


Nếu ta sâu ai, nó đến từ nghiệp quá khứ; nếu ta bị thất 
bát, đừng chán nản, và nếu ta đắc được gì, cũng đừng 


kiêu mạn. 


Người có tín tâm với tám vạn bốn ngàn cánh cửa của 
Giáo Pháp có thể ha bỏ ác nghiệp. Ta phải hành các 
thiện hạnh; điều cân là phải giữ tâm thức không có các 
việc của [thế gian]. Hơn nữa, hãy từ bỏ và ha xa cả các 
việc của Giáo Pháp. Đừng phi báng Giáo Pháp; cũng 
đừng có ác ngữ với người khác. Bởi vì nhận thức nhầm 
lẫn giữa Giáo Pháp và người, nếu hỏi nhận thức ấy như 
thế nào, nhận thức sai lâm cho người là Giáo Phápe@v1? 
bởi vì trí thấp và sức học kém cỏi [của mình]. 


Chưa đạt được đích chứng ngộ, đã vọng ngữ và bài bác 
Giáo Pháp và các người khác. Bọc trong nước dãi của 
dòi bọ tâm phân biệt, bị mắc móc câu của tâm ma 
vương kiêu mạn, không hiểu được nguyên lý đạo là 
đồng nhất vị#*, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp Ca 
Đương, và ra đi! 


Vì không phân biệt được giữa tu tập thiện hạnh và từ bỏ 


bất thiện, giả bộ là người trí, mà không có sự hiểu biết, 
không có được như hỏa trí, làm các tà hạnh, tạo các sự 


103 


lừa dối, vọng ngữ tràn đầy xứ sở, tốt hơn hãy nên bỏ 
làm Du Già hành giả Giáo Pháp và ra đi! 


Sau khi nhận Mật Chú làm Giáo Pháp nhưng đạo lộ 
quán đỉnh chưa được chín mùi và chưa nắm được 
những điểm cốt yếu của pháp tu đạo lộ giải thoát vì 
chưa bao giờ được gặp gỡ một vị Mật Chú Pháp Vương, 
tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp Đại Thủ Ấn và ra đi! 


Sau khi nhận Đại Thừa làm Giáo Pháp, nhưng lại ha bỏ 
từ bi và Bồ đề tâm, sở hành, Giáo Pháp, và người không 
phù hợp được với pháp vô dụng công, tốt hơn hãy nên 
bỏ Giáo Pháp Đại Viên Mãn và ra đi! 


Như sừng thỏ, uấn vốn không có căn cứ, nói riêng, 
huống hồ là nói đến miệng, mắt, và nếp nhăn, tìm các 
thuộc tính mà không có căn cứ của các thuộc tính, tốt 
hơn hãy nên bỏ A tỳ đàm và ra đi! 


Tính toán để liên kết nghịch lý với nghịch lý, về các 
tướng giả huyền, không thật, sai lầm là điều vô nghĩa lý, 
chẳng làm lợi lạc gì cho tâm thức, và bị mê lâm ngay lúc 
chết, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp về Lượng Thức©* và 
ra đi! 


Mang một khối ung thư nội tạng của lòng bám chấp vào 


thực trạng của giả tướng, chấp thủ vào sự thừa nhận về 
tính không, cho là cốt tủy, với nỗ lực để thiết lập đại tiền 


104 


đề của tiểu tiền đề®*; tốt hơn hãy nên bỏ Trung đạo và 


ra điI 


Tiêu phí cả đời trong các ngôn từ quy ước, cho dù được 
trí thế, nhưng vẫn chưa hiểu được thực nghĩa của tâm 
thức, người sẽ phải chết trong thân vô minh vào lúc lâm 
chung, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp Biện Chứng và ra 
đi! 


Người thầy, chưa đủ tiêu chuẩn của bậc sư, đã làm việc 
truyền bá Giáo Pháp với ba [phần], tham lam ra giá để 
truyền thụ Giáo Pháp, thụ hưởng vị phối ngẫu của đạo 
sư mà không thọ giới nguyện bám chấp vào cả hai pháp 
tu hợp nhất và giải thoát mà không có pháp, tốt hơn hãy 
nên bỏ Giáo Pháp Kim Cương Thừa và ra đi! 


Bị giam trong ngục tù của tà hạnh thân và khẩu, tự tâm 
thức chẳng hiểu tri kiến và ý nghĩa của thiền định. Đóng 
kịch khó nhọc thật là vô ích, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo 
Pháp Xuất Gia và ra đi! 


Thiền định mù quáng chẳng học qua văn và tư làm việc 
xây cất, hoặc khi ngồi thì khâu vá, cư xử với tà hạnh khi 
đi xuống phố làng, chấm dứt thời thiền định với tâm mê 
mờ và hôn trâm buồn ngủ; nếu tìm kiếm, thì chỉ tìm 
kiếm quà tặng, cho phép người có quà tặng đứng ở cửa, 
xua đuổi người không có quà tặng ra ngoài cửa, giúp 
đỡ người thân thuộc bằng cách tặng họ phẩm vật cúng 


105 


dường sùng kính, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp của Đại 
Thiền Giả và ra đi! 


Không hiểu khi Giáo Pháp thâm diệu nghe thuyết 
giảng; ưa thích đùa giỡn, nói chuyện tâm phào vô bổ, ca 
vũ quyến rũ; người giả dối chỉ có Giáo Pháp và tri kiến 
ở nơi miệng, nói lời vu khống và tranh cãi nơi đây và 
nơi kia, có khi còn có thể trộm cắp tài sản của láng 
giềng, vứt bỏ trách nhiệm cư sĩ mà chẳng có việc gì khác 
để làm, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp của cư sĩ tại gia 


và ra đii 


Lợi lộc, danh tiếng, xung đột, tranh chấp, tạo sinh kế, 
thất vọng, bất mãn, cả một nguồn bất hạnh và khổ đau 
đối kháng lại các thiện pháp; tiêu phí cuộc đời trong khổ 
đau vô nghĩa lý, chẳng có nơi nào để tái sinh ngoại trừ 
ba đường dữ, tốt hơn hãy nên bỏ Giáo Pháp tại gia và 
đi! 


Đầu tiên, hãy từ bỏ các ác hạnh; sau đó, hãy từ bỏ chạy 
theo các công việc thế gian; sau cùng, hãy từ bỏ cả các 
công việc Giáo Pháp. 


Tâm thức của hành giả du già đã hành vô sở hạnh là an 
lạc; đại thiền giả mà tích lũy tài sản thì chỉ là một người 
thế tục; thiền định với sự cố tâm chỉ là tâm suy lường 
phân biệt; hành thiện hạnh của thân và khẩu chỉ là hạnh 


mê muội. 


106 


Hành vô sở hạnh, hãy để cho lục thức thư giãn. Nếu bị 
chấp trước, dù bám chấp vào vị Hộ Phật cũng là dính 
mắc. Nếu còn sở cầu, dù cầu phật quả cũng là si mê. 
Nếu thủ hữu, dù thủ hữu Giáo Pháp cũng là sai lầm. 


Hãy hòa nhập tính giác vào chân như. Đó là giáo pháp 
khẩu truyền cho người trí; tính giác hòa nhập vào trong 
tâm thức trống rỗng, thuộc tính của sở chấp và năng 
chấp được giải thoát ở ngay tại chỗ của nó; ngay cả từ 
ngữ biên kiến cũng không tôn tại; tâm kiên cố được tri 
kiến là niềm hỷ lạc. 


Tâm bất loạn nhập vào trạng thái vô thiền; thuộc tính 
của tâm phân biệt được giải thoát ngay ở tại chỗ của nó; 
ngay cả từ ngữ hôn trầm và trạo cử cũng không tồn tại; 
tâm kiên cố được thiền định là niềm hỷ lạc. Bản nhiên 
[sở hạnh] nhập vào trạng thái vô ngại; thuộc tính của 
bất thiện được giải thoát ngay ở tại chỗ của nó; ngay cả 
từ ngữ nhận và bỏ cũng không tồn tại; tâm kiên cố được 
thiện hạnh là niềm hỷ lạc. Bất tử nhập vào trạng thái vô 
sinh; thuộc tính của sở câu và sợ hãi được giải thoát 
ngay tại chỗ của nó; ngay cả từ ngữ hiện tại và vị lai 
cũng không tồn tại; tâm kiên cố được quả vị là niềm hỷ 


lạc. 


Tri kiến được khởi sinh không bị che lấp, nếu vô minh 
được tiêu trừ, đó là tiêu trừ nhờ ở điều trên; bởi vì 
không còn tâm độc đoán thiên lệch, không còn bị tổn 
hại bởi năng chấp và sở chấp là điều kỳ diệu! Thiền 


107 


định không biến kế xảy đến một cách tự nhiên, nếu đạt 
được các đạo lộ và các địa thì đạt được nhờ ở điều trên; 
bởi vì không còn tạo nhân của tâm sở tâm và tứ nữat*?, 
không còn bị tổn hại bởi hôn trầm và trạo cử là điều kỳ 


điệu! 


Thiện hạnh vô ngại xảy ra tự nhiên,nếu chấp thủ bị cắt 
ha, nó bị cắt la nhờ ở điều trên; bởi vì không sở hữu ý 
tưởng phế bỏ hoặc thành tựu, không còn bị tổn hại bởi 
nhận và bỏ là điều kỳ diệu! Quả vô dụng công không 
cần tìm cũng đạt được, pháp thân quy ước đạt được nhờ 
ở điều trên, bởi vì không còn sở hữu ý tưởng bỏ và 
thành, không còn bị tổn hại bởi tâm sở cầu và sợ hãi là 
điều kỳ diệu! 


Đôi khi hiện hữu hỷ lạc trong không gian của vòm trời; 
có hỷ lạc trong trạng thái không cực đoan hay trung 
đạo. Đôi khi hiện hữu hỷ lạc trong sâu thắm của đại 
dương, có hỷ lạc trong trạng thái bất động hoặc vô trạo 
cử. Đôi khi hiện hữu hý lạc trong mặt trời hay mặt 
trăng; có hỷ lạc trong trạng thái không tối sáng. Đôi khi 
hiện hữu hỷ lạc giữa giòng sông; có hỷ lạc trong trạng 
thái bất đoạn. Đôi khi hiện hữu hỷ lạc trong sự hiện 
diện của đạo sư; có hỷ lạc trong giáo pháp khẩu truyền 
để tiêu trừ tâm vọng tưởng. Đôi khi hiện hữu hỷ lạc 
trong khi nhập thất; có hỷ lạc trong sự hành trì cô tịch. 
Đôi khi hiện hữu hỷ lạc giữa chợ; có hỷ lạc khi mang 
tướng trạng đi vào đạo lộ. Đôi khi hiện hữu hỷ lạc trong 
hàng ngũ của du già hành giả; có hỷ lạc trong sự so 


106 


sánh kinh nghiệm và chứng ngộ. Đôi khi hiện hữu hỷ 
lạc giữa đám hành khất cùi hủi; có hỷ lạc trong sự hành 
hạnh đồng nhất vị. Đôi khi hiện hữu hỷ lạc trong xứ sở 
rộng lớn; có hỷ lạc trong sự lang thang vô định và cô 
đơn. Có hỷ lạc khi thường trụ trong chân tính; có hỷ lạc 
trong trạng thái không biên kiến hoặc không cục bộ. 


Đầu tiên, cần có một lời khuyến bảo tốt. Sau đó, tâm an 
vui khởi sinh. Cuối cùng, niềm hỷ lạc trong tâm khởi 
sinh; do buông bỏ mọi việc, ta bước vào khởi điểm của 
đạo lộ, nhờ thư giãn, nên đạt đến các đạo lộ và địa, nhờ 
che trán, ta có thể thấy rõ được đàng xa. 


Ngay cả địa ngục sâu thắm nhất của các chúng sinh, 
cũng là cung điện Giáo Pháp của cõi trời Sắc Cứu Cánh 
Thiên. Ngay cả khổ trong cả hai địa ngục nóng và lạnh, 
cũng là pháp thân tự tại không vọng tưởng. Ngay cả các 
luận thuyết của ngoại đạo cũng là ý nghĩa cốt tủy của 
Trung Đạo. Ngay cả giáo pháp khẩu truyền của chư vị 
thánh đạo sư cũng là những huyễn ảo giả đối trong 
huyền ảo. Ngay cả kinh nghiệm chứng ngộ của ta cũng 
chỉ là tranh vẽ trên mặt nước. Ngay cả sự phát khởi vào 
năm đạo lộ và thập địa cũng chỉ như là đếm số sừng 
trên đầu thỏ. Ngay cả đức Phật viên mãn cũng chỉ là giả 
danh không có hiện thực tối hậu. Ngay cả pháp tính 
thiết lập bởi chính niệm cũng chỉ là cây chuối rỗng 
không có lõi gỗ. 


109 


Bởi vì chứng ngộ chân tính vô tác 

và tri kiến suông bằng miệng không có thực trí xác 
quyết, 

cả hai thứ đó bề ngoài có vẻ giống nhau, cho nên có 
nguy cơ bị nhầm lẫn. 


Bởi vì giáo pháp khẩu truyền làm tự tại các căn thức 

và để cho lục thức đi lạc vào trong vọng tưởng, 

cả hai thứ đó bề ngoài có vẻ giống nhau, cho nên có 
nguy cơ bị nhầm lẫn. 


Bởi vì quyết chí thực hành hạnh từ bỏ 
và sự hành xử của người điên với tính thô lậu, 
cả hai thứ đó bề ngoài có vẻ giống nhau, cho nên có 


nguy cơ bị nhầm lẫn. 


Bởi vì sự diệt tận viên mãn của tâm sở cầu và sợ hãi 

và sự thù ghét của người còn có lòng oán hận nội tâm, 
cả hai thứ đó bề ngoài có vẻ giống nhau, cho nên có 
nguy cơ bị nhầm lẫn. 


Bài chứng đạo ca này đã được vị ưu bà tắc Dragpa 
Gvaltsen hát lên. Đặt nền tảng trên cả hai hệ kinh và 
mật, bài ca được viết dưới dạng của các câu kệ và chau 
chuốt bởi các hoa mỹ của thơ phú để giảm bớt lòng kiêu 
mạn của học giả và tăng trưởng lòng nhiệt tâm của tín 
hữu. Như thế, bài thuyết giảng của chứng đạo ca tới đây 


là viên mãn. 


110 


Chú thích của dịch giả Việt ngữ: 

1.  T: Tạng ngữ,S: Phạn ngữ, C: Hán ngữ, E. Anh ngữ 

2. Chú thích trong ngoặc tròn với số la mã nhỏ là của dịch giả Việt 
ngữ để làm rõ nghĩa khi sử dụng các thuật ngữ của Phật giáo vùng 
Đông Nam Á có ngưồn gốc mật thiết đến các từ Hán-Việt. 


() Hộ Phật: (thuật ngữ của du già mật tông) là vị Phật mà hành giả đã 
chọn lựa tu theo du già mật tông, và quán tưởng, thủ hộ vị này tại nơi 
tim trong suốt thời kỳ thiền quán du già mật tông. 

(1) Vô tướng Bồ Đề: Vô tướng có nghĩa là tịch diệt. Bồ Đề là tự chứng 
chứ không phải do người khác mà được, cho nên gọi là Vô Tướng Tịch 
Diệt Bồ Đề. 

(ii) Trích kinh "Ca Diếp Thỉnh Phật Thuyết Kinh": 

"Này Ca Diếp, những người có kiến chấp cho rằng cái ngã của tôi lớn 
như núi Tu Di cũng còn đỡ hơn là những kẻ kiêu mạn chấp thủ kiến 
chấp về tính không. Tại sao vậy? Này Ca Diếp, bởi vì tính không là vượt 
thoát ra mọi kiến chấp, cho nên Ta mới tuyên thuyết là những kẻ có 
kiến chấp về chính tính không này là bất trị." (E. The Sutra Requested 
by Kasyapa says: “Kasyapa, those who have views about the person 
that are as big as Mount Meru, are better off than those who proudly 
entertain views about emptiness. Why is this? Kasyapa, as emptiness 
means to emerge from all views, I declare that those who have views 
about this very emptiness are incurable.”) 

(iv) Chẳng có gì để tri kiến (nếu dịch nguyên chữ của Tạng ngữ sẽ là: tri 
kiến chẳng thể thấy được). Ở đây nguyên văn bản Tạng ngữ là như sau, 
lta ba lta røgyu med, dịch nghĩa là (ta ba=cái thấy) chẳng thể thấy (Ita 
rgyu=có thể thấy, med=bi, là) 

(cái thấy chẳng thể bị thấy). Cái thấy ở đây nghĩa là thấy ra lý đạo, là tri 
kiến. 

Cũng có thể dịch là: tri kiến là chẳng có gì để kiến cả. 

(v) Văn là một trong ba Tam học bao gồm: 1. văn (nghe pháp), 2. tư (là 
suy gẫm, tư duy, quán chiếu những điều mình nghe. 3. tu (là giai đoạn 
thứ ba, hành trì tu tập những điều đã quán chiếu. ) 

(vi) Sở hành (sở là của mình, hành là làm, tạo tác): sở hành có nghĩa là 
những việc làm của mình bao gồm cả những sự làm việc của trí óc như 
suy tưởng, những điều tâm thức theo đuổi. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, quyển 595, tập 24, phần Bát Nhã Ba La Mật Đa, thứ 3 có ghi: 


II 


"Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng sở hành sắc uẩn, thọ tưởng 
hành thức uẩn cũng chẳng sở hành thọ tưởng hành thức uẩn. Thiện 
Dũng Mãnh! Sắc uẩn chẳng sở hành sắc uẩn nên không biết không thấy. 
Nếu đối sắc uẩn không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. 
Thiện Dũng Mãnh! Thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng sở hành thọ 
tưởng hành thức uẩn không biết không thấy. Nếu đối thọ tưởng hành 
thức uẩn không biết không thấy, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa..." 

(vi) Với sự thấy vô kiến, thấy được chính tâm ấy, ở đây nguyên văn 
bản Tạng ngữ là như sau, 

mthong med mthong bas, dịch nghĩa là (mthong med=cái không thể 
nhận thấy) (mthong bas=nhận biết) 

Dịch là: biết cái không thể nhận biết. 

Hoặc dịch là: nhờ nhận biết ra là không có gì để nhận biết, ta thấy được 
chính cái tâm ấy. 

(vii) Minh tưởng HJ #l hay quang minh tưởng, lấy các loại ánh sáng để 
làm đề mục, tập trung tư tưởng trên đó. Päli: Älokasañña. Hôn trầm vì 
có tánh cách hôn ám uể oải nên tu quang minh tưởng để đối trị, trạo hối 
vì có tánh không tịch tịnh nên tu xa-ma-tha (chỉ) để đối trị. 

Tham khảo thêm kinh Trung A Hàm, Hán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc 
Phật Niệm, 

Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ 

Phẩm Trường Thọ Vương, Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Mê: 
“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mụuc-kiền-liên, 
hãy trở vào thất, gấp tư y Ưu-đa-la-tăng, trải trên giường, gấp Tăng-già- 
lê làm gối, nằm hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, khởi minh 
tưởng." 

(x) Nhũ tương là nước tương màu vàng đọng lại sau khi sữa chua đã 
đông lại. 

(x) Phan duyên: phan nghĩa giây leo hay là chạy theo, dự phần, phan 
duyên nghĩa là tâm chạy theo sự vật xảy ra một cách ngẫu nhiên. 

(xi) Sinh khởi thứ đệ quán Hộ Phật (t. bskyed rim, eng. generation 
stape): giai đoạn hành trì từng phần, quán tưởng khởi mình thành vị Hộ 
Phật một cách rõ ràng trong tâm thức. 

Viên mãn thứ đệ (t. rdzogs rim, e. completion stage): giai đoạn hành trì 
từng phần, quán tưởng thành tựu Kim Cang thân qua các tu tập như là 


pháp môn nội hỏa (T. øg. Tummo). 


I12 


(xi) Thất thái dương tận thế: theo vũ trụ học cổ truyền của Ấn độ thì 
tận thế sẽ xảy ra khi xuất hiện bảy vầng mặt trời nóng bỏng, thiêu đốt 
hủy diệt hoàn toàn tất cả thế gian, đến tro bụi cũng không còn. 

Tham khảo sách: "Straight from the Heart Buddhist Pith Instructions”, 
Tác giả Karl Brunnholzl. 

(xiii) Tam thân [Phật] gồm: 

1. _ Pháp thân (C. *#, 5. đharmakaya), là thể tính thật sự của Phật, 
đồng nghĩa với Chân như, là bản thể của vũ trụ. Pháp thân là bản thể 





mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (S. 
dharma), là Pháp giới (S. dharmadhatu, dharmat3), là Chân như (6. 
tathatä, bhũtatathatä), là tính Không (S. ýũnyatä), là Phật, Phật tính (5. 
buddhata), là Như Lai tạng (6S. tathagatagarbha). Khi hành giả đạt trí 
tuệ bát nhã thì cũng cùng nghĩa là đã trực chứng được Pháp thân. 

2. _ Báo thân (C. 3ÿ, S. sambhogakaya), cũng còn được dịch là Thụ 


dụng thân (C. #Hj), “thân của sự thụ hưởng công đức” muốn chỉ 





























thân Phật ở trong các cõi Tịnh độ. Báo thân thường mang Ba mươi hai 
tướng tốt (S. dvatrimásadvara-laksana) và tám mươi vẻ đẹp của một vị 
Phật và chỉ Bồ Tát mới thấy được trong giai đoạn cuối cùng của Thập 
địa (S. dasabhũmi). Người ta hay trình bày Báo thân Phật lúc ngồi thiên 
định và lúc giảng pháp Đại thừa. 

















3. Ứng thân (C. J§.#, 5. nirmanakäya), cũng được gọi là Ứng hoá 
thân hoặc Hoá thân, là thân Phật và Bồ Tát hóa hiện trên cõi Ta bà. Ứng 
thân do Báo thân hóa hiện, phát sinh do lòng từ bi và có mục đích giáo 
hoá chúng sinh. Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khổ của già 
chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có các thần thông như thiên nhãn thông 
và thiên nhĩ thông. 

(xiv) Ngũ trí ( C. †i#ï, 5. pañca jñãnãni, T. ye shes lInga aaxz ) là năm 





loại trí được trình bày theo Mật giáo. Năm trí này miêu tả tất cả những 
khía cạnh của Chân như (6S. tathata) mà con người có thể thành tựu 
được khi đã chuyển hoá thân tâm. Thân tâm gọi cụ thể ở đây là Ngũ 
uẩn, năm nhóm với năm cấu uế, phiền não (S. pañcakleéa) phụ thuộc là 
tham dục (6. raga), sân (S. dvesa), Si (S. moha, hoặc vô minh, S5. avidy3), 
mạn (S. mãna) và đố ky (tật, 9. 1rsya). Ngũ trí bao gồm: 

1. Pháp giới (tính) trí (C. 3XZf{ÄB†E]#t, 5S. dhamadhätu-jñäna): trí tuệ 
tối thắng của Pháp giới (S. dharmadhätu). Căn cơ của trí này là Sắc uẩn 





(S. rũpaskandha) cùng với Vô minh (S. avidya), và thuộc về Thân (5. 
kãya) trong ba cửa ngõ tạo nghiệp là Thân, Khẩu, Ý (S. citta-vak-kãya). 


113 


Trong Mạn-đà-la thì Pháp giới tính trí thuộc về Đại Nhật Phật (6. 
Vairocana), nằm ở vị trí trung tâm. 
2. _ Đại viên kính trí (C. XlR[ð#Zï, 9. adaráa-jñana, T. me long lta buÏi 





ye shes ax=„gầaas) là trí như một tấm gương lớn, trí giúp người nhìn 
vạn vật với một tâm thức Vô ngã (S.anätman), không muốn chiếm đoạt, 
không suy lường phân biệt thị phi, chấp nhận vạn vật với mỗi sắc thể 
riêng của nó. Trí này được ví như một tấm gương vì một hạt bụi nó 
cũng không bỏ qua nhưng nếu hạt bụi này bay đi, gương không lưu lại 
dấu vết gì. Khi chứng ngộ, trí này thành tựu do sự chuyển hóa Thức 
uẩn (S. vijñanaskandha) cùng với tâm sân hận (S. dvesa), thuộc về ý (8. 
citta) trong ba cửa ngõ tạo nghiệp. Trong Mạn-đà-la thì trí này thuộc về 
Phật Bất Động (S. aksobhya), nằm ở phương Đông. 











3... Bình đẳng tính trí (C. 1⁄##†Èƒ#ï, S. Smatajñãna, bo. mnyam nyid ye 
shes zøxa=-as) là trí giúp con người thấy rõ sự bình đẳng giữa mình và 
chúng sinh. Tinh thần Từ bi (S. maitri-karun3) của đạo Phật cũng xuất 
phát từ trí này chứ không phải xuất phát từ ý nghĩ “tội nghiệp, đáng 
thương” - cách nhìn của một người “bên trên” nhìn xuống. Người Phật 
tử phát triển Bồ-đề tâm, phát triển lòng từ bi vì đã nhận ra chính mình 
trong tất cả hoàn cảnh, tất cả chúng sinh. Khi chứng ngộ, trí này thành 
tựu do sự chuyển hóa Thụ uẩn (S. vedanaskandha) cùng với tâm Kiêu 
mạn (S. mãna). Trong Mạn-đà-la thì trí này thuộc về Phật Bảo Sinh (6. 
ratnasambhava), vị trí ở phương Nam. 

4. Diệu quan sát trí (C. #P§NjZZ#?, S. pratyaveksana-jñana, bo. sor 
rtogs ye shes x~zas) là trí giúp người ta biến chuyển khả năng phân 
biệt, thị phi bằng trí thức bình thường thành trí huệ tối thắng (Bát-nhã), 
tuỳ cơ ứng biến, làm việc đúng thời điểm và địa điểm, không cân “dụng 
công.” Khi chứng ngộ, trí này thành tựu do sự chuyển hóa Tưởng uẩn 
(S. samjñaskandha) cùng với tâm Tham dục (6. raga). Trong Mạn-đà-la 
thì trí này thuộc về Phật A-di-đà (S. amitabha), giáo chủ phương Tây. 

5. _ Thành sở tác trí (S. pÈf[{Ef#, S. krtyanusthana-jñana, bo. bya sgrub 
ye shes ggxaaw), cũng được gọi là Thành sự trí (C. bSEff): trí giúp 
người hoàn thành tất cả mọi việc mà không tạo Nghiệp (S. karma), đó là 
hành động Vô vi, xuất phát từ một tâm đã chứng ngộ được Vô ngã của 
chính bản thân và các Pháp Hữu vi. Khi chứng ngộ, trí này thành tựu 
do sự chuyển hóa Hành uẩn (S. samskaraskandha) cùng với tâm đố ky 
(Hán dịch là tật #*, 5. 1rsyA). Trong Mạn-đà-la thì trí này thuộc về Phật 
Bất Không Thành Tựu (S. amoghasiddhi), giáo chủ phương Bắc. 


114 


(xv) Upadeshas là tiếng Phạn bao gồm hai từ ngữ: 1. Upa và 2.Adesha. 
Upa nghĩa là đưa ta lên mức độ tu tập chánh niệm cao hơn. Adesha 
nghĩa là Giáo Pháp. Vậy Upadeshas nghĩa là Giáo Pháp tu tập đưa ta 
lên mức độ chánh niệm cao hơn. 

(xvi) Quyền giáo nghĩa là các giáo lý mà đức Phật đã tạm thời dùng như 
là một phương tiện thiện xảo để giúp chúng sinh đi vào đạo, tùy hoàn 
cảnh và tùy bệnh mà cho thuốc chữa. Quyền giáo không có tính cách 
luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh và mọi thời gian. 

Ngược lại, thật giáo là các giáo lý mà đức Phật đã ban truyền mang ý 
nghĩa tối thắng, có tính cách luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh và 
mọi thời gian. 

(xvii) Tám pháp thế gian là: lợi (được), suy (mất), dự (vinh), hủy (nhục), 
xưng (khen), cơ (chê), lạc (sướng), khổ. 

(xvii) Vì thế Đức Phật đã thuyết giảng trong một bài kệ là: "Y Pháp, bất 
y nhân" nghĩa là nương theo Pháp chứ đừng nương trên người nói 
pháp để kiên cố tâm vào trong sự hành trì của chính mính chứ không vì 
nhìn thấy người nói pháp chưa hoàn toàn mà mình buông tâm phóng 
dật giãi đãi, hoặc mất lòng tin vào Giáo Pháp và Tam Bảo. 

(xix) Đồng nhất vị (E. many being one taste) nghĩa là giáo lý nói thắng 
vào cốt tủy của đạo Phật chỉ có một vị duy nhất là vị Bình đẳng pháp 
tánh của duyên khởi tính không như huyễn. 

Trích kinh Phật Địa. (Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp sư Huyền 
Trang - Việt dịch Thích nữ Tịnh Quang): 

"Lại nữa Diệu Sanh, Bình đẳng tánh trí là do mười loại tướng viên mãn 
thành tựu: (1) Chứng đắc chư tướng tăng thượng hỉ ái (rõ thấu các pháp 
tăng trưởng tâm hỉ ái đối với chúng sinh) nhờ thành tựu đầy đủ Bình 
đẳng pháp tánh. (2) Chứng đắc nhất thiết lãnh thọ duyên khởi (thấu rõ 
tất cả sự lãnh hội duyên khởi) nhờ thành tựu đầy đủ Bình đẳng pháp 
tánh. (3) Chứng đắc viễn ly dị tướng phi tướng (thấu rõ và buông bỏ các 
tướng đối lập) nhờ thành tựu đầy đủ Bình đẳng pháp tánh. (4) Hoằng tế 
đại từ (tâm đại từ hoằng hóa) nhờ thành tựu đầy đủ Bình đẳng pháp 
tánh. (5) Vô đãi đại bi (tâm đại từ không phân biệt) nhờ thành tựu đầy 
đủ bình đẳng pháp tánh. (6) Tùy chư chúng sanh sở lạc thị hiện (thị 
hiện theo sự mong câu của chúng sanh) nhờ thành tựu đầy đủ Bình 
đẳng pháp tánh. (7) Nhất thiết chúng sanh kính thụ sở thuyết (tất cả 
chúng sanh cung kính nghe pháp) nhò thành tựu đầy đủ Bình đẳng 
pháp tánh. (8) Thế gian tịch tĩnh giai đồng nhất vị (thấy rõ tướng vắng 


115 


lặng của thế gian không có sự sai biệt) nhờ thành tựu đầy đủ Bình đẳng 
pháp tánh. (9) Thế gian chư pháp khổ lạc nhất vị (thấy rõ pháp khổ vui 
của thế gian đều không sai khác) nhờ thành tựu đầy đủ Bình đẳng pháp 
tánh. (10) Tu thực vô lượng công đức cứu cánh (đạt được sự rốt ráo của 
vô lượng công đức) nhờ thành tựu đầy đủ bình đẳng pháp tánh vậy." 
(xx) Giáo Pháp về Lượng Thức (S. Pramanavartika, E. Valid Cognition) 
còn gọi là Lượng Học, là môn học đặc thù của Phật Giáo, giúp hành giả 
hiểu thấu đáo những sai lầm của tâm thức phân biệt và vọng tưởng, 
cũng như biến kế sở chấp (E. mental fabrication) làm cho ta sỉ mê chạy 
theo tướng trạng giả dối của các sự vật mà không chứng được chân 
tính, vốn đĩ là tâm như như vô phân biệt. 

(xxi) Tiểu tiền đề là một trong 3 phần của biện chứng pháp Tam đoạn 
luận đặc thù của Trung Quán tông Phật Giáo. Biện chứng pháp Tam 
đoạn luận được chư tổ ngày xưa dùng để đưa ngoại đạo đi đến nghịch 
lý thất bại (gọi là Quy Mậu Luận Chứng) trong các cuộc tranh luận đạo. 
Tam đoạn luận gồm ba phần: 1. Đại tiền đề (E. the pervasion or the 
major premise), 2. Tiểu tiền đề (E. the reason or the minor premise) và 3. 
Kết luận (E. the conclusion). Thí dụ sau minh họa Tam đoạn luận: 1. 
(Đại đề): tất cả các pháp hiện hữu đều không sinh ra từ chính nó. 2. 
(Tiểu đề): vì các căn thức (mắt, tai, mũi, v.v...) có hiện hữu. 3. (Kết luận): 
do đó, trên quan điểm của chân đế, các căn thức đều không tự nó mà 
sinh ra. 

(E.: Buddhist Syllogism: 1. Major Premise: whatever exists is not 
produced from itself. 2. Minor Premise: the cognitive organs (eye, ear, 
nose, etc.) exist. 3. Conclusion: therefore, from the standpoint of the 
highest truth (paramarthatah) they have not been produced from 
themselves.) 

Tham khảo thêm sách: "The Two Truths: In the Madhyamika 
Philosophy of the Gelugpa Order of Tibetan Buddhism" Guy Newland 
(1992), tr. 19, đoạn thứ hai. 

(xxii) Tâm sở tâm (vitarka), và tứ (vicara): hai tâm sở này thuộc vào bốn 
Bất định tâm sở (aniyata). Tâm sở tầm và tứ là cái tâm bất định làm cho 
bị lôi cuốn thu hút vào các đối tượng của tâm, chú tâm lên trên các đối 
tượng của tâm và làm cho mất thiền định. Xin tham khảo thêm A Tỳ 
Đàm Câu Xá Luận của tổ Thế Thân. Hành giả đạt thiền định như như đã 
tiêu trừ được các tâm sở bất định và không còn tạo nhân để bị chạy theo 


116 


tâm sở tầm và tứ, chạy theo ngoại cảnh và do đó có khả năng nhìn sự 
vật, các pháp, như nó là, không bị biến kế. 


Chú thích (của dịch giả Anh ngữ) 


Pháp tính (S. Dharmata) nói đến chân tính của nhất thiết pháp, thoát ra 
ngoài mọi biên kiến. 

Tích lũy trí tuệ và công đức. 

Trung Quán (S. Madhyamaka) là một triết luận trung đạo nhấn mạnh 
trên sự giải thoát ra khỏi biên kiến. 

Duy Thức (5S. Chittamatra) là một triết luận nhấn mạnh trên thực tính 
tối hậu của tâm thức. 

Trong ngữ cảnh của sách này, thực tính chỉ đến cái tính của thực tại 
vốn vượt thoát ra khỏi mọi biên kiến. 

Tam luân, nghĩa là ba bánh xe, nói đến: bố thí vật, năng thí (người bố 
thƒ và sở thí (kẻ nhận bố thí). 

[Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: Tam luân tướng là tướng trạng 
của tam luân này, nếu còn tồn tại trong ý thức thì gọi là Hữu tướng tam 
luân và chẳng phải là ba-la-mật chân chính. Do đó phải diệt trừ Tam 
luân này, và trụ ở vô tâm mà hành bố thí thì mới là Ba-la-mật Tam luân 
thanh tịnh. Kinh tâm địa quán nói: "Năng thí, sở thí cập thí vật. Ư tam 
thế chung vô sở đắc. Ngã đẳng an trụ tối thắng tâm. Cúng dường nhất 
thiết thập phương Phật" nghĩa là "Năng thí, sở thí và thí vật. Ba đời đều 
không thể đắc. Con nay an trụ tâm tối thắng. Cúng dường tất cả mười 
phương Phật". Đó gọi là Tam Luân Thanh Tịnh kệ hoặc là Bố Thí kệ. ] 
Nhị thanh tịnh ở đây nghĩa là cái pháp thân (S. dharmakaya) đã bao 
gồm hai thanh tịnh: 1. tự bổn sơ thanh tịnh, 2. đã sạch phiền não 
chướng (thanh tịnh thứ hai). 

Tạng thức trong ngữ cảnh ở đây nghĩa là giòng thần thức, la khỏi mọi 
biên kiến, chứa đựng nhất thiết pháp của luân hồi và niết bàn. 

(Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: cần phải làm rõ nghĩa hơn hai 
câu kệ này. Câu kệ "đừng để cái pháp thân chứa hai thanh tịnh ấy rời 
vào phía tạng thức" có ý muốn nói sẽ là điều sai lầm nếu cho rằng 
không có khác biệt giữa các chúng sinh si mê và chư Phật. Tuy tâm thức 
của chúng sinh đã có pháp thân từ bổn sơ vô thỉ, nhưng cái pháp thân 
đó của chúng sinh còn bị vô minh (là phiền não chướng) che mờ, chưa 
đạt được cái thanh tịnh thứ hai, trong khi chư Phật thì đạt cả hai thanh 


117 


tịnh, tức là vừa pháp thân thanh tịnh từ bổn sơ vô thỉ, và đã sạch phiền 
não chướng.) 

5. Mahamudra hay là "Đại thủ ấn", nói đến thực chứng sự viên dung 
của tịnh quang và tính không dưới dạng của vị hộ phật trong hành trì 
mật tông tối thượng du già quán tưởng vị hộ phật. 

Trong ngữ cảnh của tri kiến thì thực tính nghĩa là chân tính của mọi 
pháp thoát ly ra ngoài các biên kiến. 

Trong ngữ cảnh của thiền, bản tính là căn tính của tâm khi đã thoát ly 
ra khỏi tất cả mọi biên kiến. 

Trong ngữ cảnh của sở hạnh, chân tính là tính của mọi pháp thoát ly ra 
ngoài các biên kiến. 

Thiền na là nhập vào thiền định. 

Phật tính nguyên sơ là Phật tính vô điều kiện có sẵn trong tất cả mọi 
chúng sinh hữu tình. 

Diệt trừ là tiêu diệt kẻ thù và che chở là bảo hộ các đệ tử. 

Pháp thân là quả vị của sự tích tụ trí tuệ, sự chứng ngộ viên mãn của 
chân tính tối hậu của tâm thức. Sắc thân là quả vị của sự tích tụ công 
đức, sự thị hiện của thân phật trong cảnh giới phật và trong cõi luân 
hồi. 

Câu này nói đến câu chuyện đạo nổi tiếng, so sánh tìm được thân 
người còn khó hơn là khi một con rùa dưới đáy biển ngoi lên mặt biển 
và chui đầu đúng lúc vào một cái bọng cây bằng gỗ nổi trôi dật dò trên 
mặt biển. 

Takshaka (Việt dịch là Đức Xoa Ca) là một trong tám vị long vương, 
trên đỉnh đầu có viên ngọc quý. 

Ở đây, bản tính muốn chỉ đến Tính Không. 

"Tự tại từ khởi thủy" cũng còn có nghĩa là vô điều kiện. 

"Huyền thân chín mùi" nói đến ý nghĩa thân người là quả của nghiệp 
chín mùi. 

Pháp tu ở đây nghĩa là các hành trì của Kim Cương thừa. 

"Nội hỏa hỷ lạc" chỉ đến niềm hỷ lạc phát sinh từ hành trì giai đoạn tu 
tập viên mãn thứ đệ của pháp du già nội hỏa. 

Ở đây, chư pháp chỉ đến các sự vật có chứa các thuộc tính riêng của nó. 
Tam tạng là hệ thống kinh điển Phật giáo bao gôm ba kho tạng: tạng 
Luật, tạng Luận, và tạng Kinh. 

Ở đây, Giáo Pháp chỉ đến giáo lý của đức Phật. 


118 


Hai hàng đầu của bốn câu kệ này giảng về các thuộc tính của cõi luân 
hồi; còn hai hàng sau đưa ra các phương cách để đạt giải thoát ra khỏi 
các thuộc tính đó. [Lời dịch giả: Phỉ lạc nghĩa là an vưi trong tri túc]. 
Duhkha là Phạn ngữ, nghĩa là "khổ". 

Pháp tối thượng là giáo pháp tối thượng của thế gian đạt được từ hành 
trì giai đoạn thứ tư của đạo lộ gia hạnh (the path of application), một 
trong năm đạo lộ (ngũ đạo), và ngay trước khi đến đạo lộ kiến [tánh]. 
[Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ, Ngũ đạo bao gồm: 




















1. Tư lương đạo (C. j3, sa. sambharamarga, the path of 
accumulation), tức là tích trữ lương thực của Phật đạo, bao gồm Trì 
Giới, Nhiếp căn, tu tập Chỉ, Quán; 

2. Gia hạnh đạo (C. jJlfT?š, sa. prayoga-marga, the path of training 




















or preparation), ở đây có nghĩa là chuẩn bị, tu tập như trên để kiên cố 


các thiện căn, tạo thành các thiện hạnh căn bản (sa. kuáalamnla); 




















3. Kiến đạo (C. l3, sa. darsana-maärga, the path of seeing), cũng 














được gọi là Thông đạt đạo. Ở đạo lộ Kiến đạo, hành giả Bồ Tát trụ trong 
địa thứ nhất của Thập Địa Bồ Tát gọi là Hoan Hi địa (C. ##E£Mữ, S. 
pramuditä-bhũmi), chứng ngộ tâm Đại Lạc và rất hoan hỉ trên đường 
Giác ngộ (S. bodhi) và hành trì tất cả các pháp Ba La Mật. Bồ Tát đã 
phát Bồ-đề tâm và thệ nguyện cứu độ tất cả các chúng sinh thoát khỏi 
Luân hồi (S. samsära), không còn nghĩ tới mình, Bố thí (S. dana) không 
câu phúc và chứng được tính Vô ngã (5S. anatman) của tất cả các pháp 
(S. dharma). 

4. Tu tập đạo (C. Í£f?l, sa. bhaãvana-marga, the path of meditation), 
thực hành 37 Bồ-đề phần; 
5. __ Vô học đạo (C. #£Ê#3, sa. aáaiksa-marga, the path of liberation or 





























no more training), có nghĩa là đến bờ bên kia, không còn gì để học, cũng 








được gọi là Cứu cánh đạo (C. Zÿ#3ši, sa. nisthamarga), tức là đạo rốt ráo 











tột cùng, tuyệt đối đoạn hoặc, chứng ngộ chân lý.] 

Ở đây muốn nói đến câu chuyện lịch sử về Thường Đề Bồ Tát (Bồ Tát 
Hay Khóc - §. Sadaprarudita), có thể tìm xem trong cuốn sách "Kinh Bát 
Nhã Bát Thiên Kệ Tụng Tóm Lược" của tác giả Edward Conze, Chương 
30 (E. The Perfection of Wisdom ïin Eight Thousand Lines and Its Verse 
Summary, Bolinas: Four Seasons, 1973). 

[Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: Đàm Vô Kiệt (S. Dharmodgata, 
C. :f£Ùj, thế kỷ thứ 4-5) là một vị Cao tăng Trung Hoa đời Lưu Tống. 
Năm Vĩnh Sơ nguyên niên, đời Tống Vũ Đế, (420 TL). Sư cùng các bạn 


119 


đồng tu, tất cả 25 người lên đường đi Ấn Độ cầu pháp, theo con đường 
bộ xuyên Trung Á. Khi đến miền đông Ấn Độ, thì cả đoàn chỉ còn lại 5 
người, trong đó có Đàm Vô Kiệt. Đoàn đáp thuyền từ Nam Ấn trở về 
Trung Quốc và cập bến ở cảng Quảng Châu. Một trong những kinh Sư 
đã mang về Trung Hoa là Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký. 

Siddhi bao gồm hai loại: thành tựu thông thường (của cải và mọi thứ) 
và thành tựu phi thường (giác ngộ viên mãn). 

Yama là vua của tử thần - Diêm vương. 

Ấn dụ này ám chỉ vào những người thuyết giảng về hành trì Giáo Pháp 
trên khía cạnh thưần khái niệm lý thuyết không hòa hợp với chứng 
nghiệm cá nhân. 

Thiên ma ám chỉ đến các chúng sinh và ma lực gây ra chướng ngại 
ngăn trở hành trì tâm linh. Ma vương thường được xếp vào bốn loại: 
ma ngũ ấm, ma phiền não, tử ma, và thiên tử ma của cõi trời dục giới 
(Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: thần thoại Hy Lạp gọi là 
"Cupid”, từ này nghĩa là ái dục, tức là cõi trời dục giới). 

Giòng truyền thừa Ca Đương (T. Kadampa) được thành lập tại Tây 
tạng bởi tổ Nhiên Đăng A Đề 5a vào giữa thế kỷ thứ 11. Giòng truyền 
thừa này nổi tiếng với giáo pháp truyền bá rộng rãi tên là Chuyển Hóa 
Tâm (T. Lo Jong, E. Mind Training), như là pháp tu Bảy Điểm Chuyển 
Hóa Tâm và nhiều giáo pháp khác. 

Ở đây, nội hỏa ám chỉ đến tầng lớp chứng ngộ thứ nhất của Gia Hạnh 
Đạo, trước khi chứng ngộ như hỏa trí của Kiến Đạo. 

Du Già hành giả (5. Yogin) là người tu tập du già tâm linh. 

Mật Chú là tên thông dụng của giáo lý Mật tông trong Mật tông Tây 
tạng. 

Quán đỉnh (S. Abhisheka là pháp tu để đạt giác ngộ trong đời này nhờ 
tạo duyên khởi đặc biệt giữa nhân - uẩn, đại, và xứ - và quả - các thân 
và trí - và cũng là chìa khóa đưa đường vị đệ tử đi vào Kim Cương 
Thừa. 

Những điểm cốt yếu của pháp tu đạo lộ giải thoát là giáo pháp và các 
cách hành trì tìm được trong Kim Cương Thừa. 

Ở đây, Mật Chú Pháp Vương là vị Hộ Phật; gặp gỡ ám chỉ đến chứng 
ngộ vị Hộ Phật đó, thí dụ như là vị Hộ Phật Kim Cang Du Già Mẫu là 
sự hòa hợp giữa tịnh quang tâm và Tính Không, hay cũng chính là Đại 
Thủ Ấn. 


120 


"Pháp vô dụng công" nói đến chân tính của tâm thức, đó là sự hòa hợp 
giữa tịnh quang tâm và tính không. 

Đại Viên Mãn (T. Dzogchen), hay là nội du già là giáo lý cao nhất của 
giòng Cổ Mật (T. Nyingma) trong Phật Giáo Tây tạng. 

A-ty-đàm là các bộ kinh và luận giải liên quan đến tu học để phát sinh 
trí tuệ. 

Tiểu tiền đề là một thuật ngữ dùng trong tam đoạn luận (lời chú thêm 
của dịch giả Việt ngữ: tam đoạn luận là một lý luận biện chứng pháp 
của Phật Giáo). 

Làm việc "Truyền bá Giáo Pháp" nghĩa là thu nhận đệ tử. 

(Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: Giáo Pháp Mật tông đầy đủ phải 
có ba phần (và đòi hỏi tiêu chuẩn của một vị đạo sư Mật tông có khả 
năng ban truyền ba phần này): 1. thọ lễ quán đỉnh, 2. nghe thuyết giảng 
giáo lý Mật tông, và 3. thọ giáo pháp khẩu truyền (bí mật). 

Du già Hợp nhất là pháp tu hợp nhất với vị phối ngẫu hợp lệ. 

Giải thoát là một nghi thức phá hủy để giải thoát các chúng sinh ác độc. 
Pháp (là phương pháp) ở đây mang ý nghĩa là tâm từ bi đúng cách và 
có phát nguyện đúng. 

(Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: theo truyền thống Kim Cương 
thừa, muốn thành tựu cân có đầy đủ hai phương tiện thiện xảo là 1. 
pháp và 2. trí (E. method and wisdom). Truyền thống đại thừa của Á 
đông thì dịch là bi và trí.) 

Đoạn văn này ám chỉ đến những "đại tu sĩ” chuyên thiên vị bênh 
những người mang quà tặng và tảng lò những người không có thể cho 
quà. 

Lục thức bao gồm ngũ thức, là năm căn thức cảm quan của thân người 
và tâm thức. (Chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: lục thức là 1. nhãn 
thức, 2. nhĩ thức, 3. tỷ thức, 4. thiệt thức, 5. thân thức và 6. ý thức.) 

"Giải thoát ở ngay tại chỗ của nó" nghĩa là "thoát ra khỏi các biên kiến 
nhị nguyên." 

Che trán nghĩa là lấy tay che mắt để khỏi bị chói. 

Sắc cứu cánh thiên (Akanistha): là cõi trời thanh tịnh của báo thân 
(sambhogakaya). 

(chú thích thêm của dịch giả Việt ngữ: Sắc cứu cánh thiên là cõi trời cao 
nhất của Sắc giới nên gọi là Sắc cứu cánh. 


121 


Cũng tương tợ như cây chuối rỗng không có lõi gỗ bên trong, hay ở 
giữa, pháp tính không có thực chất ở bên trong. 


Bản dịch Việt ngữ của Lý Bùi 
(pháp danh Sonam Nyima Chân Giác, bút hiệu Không Quán) 


122 


PRAJNA UPADESA FOUNDATION 


Thành kính biết ơn các chư Tôn Đức, Quý Đạo Hữu và 
các Thiện Tri Thức đã đóng góp trong việc phổ biến các 
sách dịch Phật giáo đến cộng đồng. 


Xin liên lạc hoặc đóng sóp để Hội có thể tiếp tục các dự án 
dịch thuật trong tương lai: 
PRAJNA UIPADESA FOUNDATION 
P.O. Box 2921 
Acton, MA 01720 


tUt00U0.pra†naupadesa.net 
A 501c3 Noơn Profit OreanizaHon 


E1mail:pra†naupadesafoudaHon®email.com 





Hội được sự hỗ trợ và hộ trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 
XIV. Đã thành lập và chính thức hoạt động từ năm 2009, 
với tôn chỉ và mục đích là đưa giáo lý của dòng truyền thừa 
Sakya nói riêng và truyền thống Mật thừa nói chung đến 
cộng đồng Việt Nam, đặt trọng tâm vào các hoạt động tu 
học và hành trì. 


Mục đích 

- Tổ chức và bảo trợ các Pháp hội thuyết giảng Phật pháp. 
- Tổ chức các nhóm tu tập và hành trì thiền định. 

- Dịch thuật và xuất bản các kinh sách, luận giải cổ điển 
trong truyền thống Đại thừa và Mật thừa sang Việt ngữ để 
phân phát miễn phí. 


123 


124 


Kinh sách đã xuất bản 


2012/2013 

1) ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ 
(Lamrim Chenmo - s=gxas%a:2z3íị Lama Je 
Tsongkhapa). 


Translated from English with permission from Shambhala Publication. 


2) BẢO PHÁP CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA SAKYA 
Lý Bùi (Sonam Nyima) , Trần Uyên Thi, Linh Diệp, Hằng Tâm, 
Kunga Lhamo (Suzan Doan) dịch. 

(Treasures of the Sakya Lineage, Khenpo Migmar 


Tseten) 


2011: 
BỒ TÁT HẠNH - Tịch Thiên - Thích Nữ Thích Trí Hải 
dịch (Bodhicharyavatara by Shantideva) 


2010: 
1) ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC LUẬN - Tịch Thiên. 
Hòa Thượng Thích Như Điển dịch. 


(Siksasamuccaya by Santideva) 


2) BỒ ĐỀ TÂM LUẬN, Long Thọ. Chân Giác dịch. 
(Bodhicittavivarana — NagarJuna, Commentary by His 
Holiness the Dalai Lama) 


3) 37 PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO - Thogme Zangpo. 
(The Thirty Seven Bodhisattva Practices - Ngulchu Thogme 
Zangpo) 


125 


Quý Đạo Hữu đóng góp cho dự án ấn tống 
BẢO PHÁP CỦA DÒNG TRUYN THỪA SAKYA 
By Khenpo Migmar Tseten 


Tâm Diệu Phú 
Hằng Tâm 
Hoài Hương Trần Liuên Thi 
Kunea Tnshi, Kunsa Lhamo, & Pra†na LIpadesa FoundaHon 


Xuất bản 2013 
Tn tại Hoa Kỳ 


126 


